SÁCH LỄ RÔMA 


- FILE đã gửi nhà in năm 2005, nhận từ Đức Cha, 
- 09.03.2010 chuyên unicode, sửa theo biên bản Mũi Né của cha Bảo, 


NGHI THỨC THÁNH LẺ 


Trích Sách Lễ Rôma, ấn bản mẫu thứ ba, năm 2002 
Bản dịch được Tòa Thánh phê chuân ngày 10.05.2005 


kộ 


Uy Ban Phụng Tự 
_ Trực thuộc 
Hội Đông Giám Mục Việt Nam 


“Concordat cum orIiginali” 
lmprưmafur 
Phú Cường ngày 10.09.2005 
+ Phêrô Trân Đình Tứ 
Giám Mục Phú Cường 
Chủ Tịch UBPT/HĐGMVN 


CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 


Prot. 2228/03/L 


VIETNAMIAE 


Instante Excellentissimo Domino Paulo Nguyen Van Hoa, Episcopo Nhatrangensi, 
Praeside Coetus Episcoporum Vietnamiae, litteris die 15 aprilis 2005 datis, vigore facultatum 
huic Congregationi a Summo Pontiice BENEDICTO XVI tributarum, interpretationem 
[ietnamensem Ordinis Missae, necnon formularum sacramentalium pro consecratione panis et 
vini, prout exstat in exemplari huic Decreto adnexo, perlibenter confirmamus. 


In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo ab Apostolica Sede petita 
confirmatio conceditur. Eiusdem textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem 
transmittantur. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 


Ex aedibus Congresationis de Cultu Divino et Diseiplina Sacramentorum, die 10 maii 


2005. 


/ ( + Franeiscus Card. Arinze ) 


/] II 


4 


Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích 


Prot. 2228/03/L 


VIỆT NAM 


Theo năng quyền Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 
XVI ban cho Bộ, chúng tôi rất hân hoan phê chuẩn bản 
dịch tiếng Việt phần Nghỉ Thức Thánh Lễ và những 
công thức bí tích truyền phép bánh và rượu in trong 
trong tập có đính kèm Sắc lệnh nảy, như Đức Cha 
Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục giáo phận Nha 
Trang, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thỉnh 
nguyện trong thư ngày 1Š tháng 04 năm 2005. 

Khi in tập Nghi Thức này, phải ¡n toàn văn Sắc 
lệnh phê chuẩn của Tòa Thánh và phải gởi về Bộ hai 
tập. 


Bắt chấp những gì trái ngược. 


Ban hành tại Trụ Sở Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí 
Tích ngày 10 tháng 05 năm 2005. 


+ Hồng Y Francis Arinze 
Tổng Trưởng 


+ DominIcus Sorrentino 
Tông Giám mục thư ký 


HỘI ĐÔNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 


Thông cáo về Bản dịch tiếng Việt 
phân Nghi Thức Thánh Lê (Ordo Missae) 


Bản dịch Việt ngữ phần Nghỉ Thức Thánh Lễ được Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam chấp thuận trong phiên họp tại 
Hà Nội ngày 29. 09. 2004, đã được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật 
Bí Tích phê chuẩn ngày 10. 05. 2005 với Sắc lệnh số 
2228/03/L. 


Bản dịch này phải được coi là bản văn “mẫu” (typica) 
và bản văn thông nhât đê sử dụng trong Phụng Vụ tiêng 
Việt. 


Có thể sử dụng bản văn này ngay khi được công bố và 
bắt buộc phải sử dụng thế cho những bản văn trước đây kể từ 
Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay: 25.12.2005. 


Việc in ấn, phổ biến và bản quyền trên các sách phụng 
vụ tiếng địa phương, chiếu theo điều 117, Huấn thị thứ Năm 
của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, thuộc thấm quyền Hội 
Đồng Giám Mục hay Ủy Ban Phụng Vụ Toàn Quốc. Vậy 
nay Hội Đồng Giảm Mục Việt Nam Ủy thác công việc nói 
trên cho Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Ciám Mục. 
Không ai được quyền in ấn hay phổ biến các sách Phụng Vụ 
tiếng Việt, nếu không có sự đồng ý của Ủy Ban này. 


Vũng Tâu ngày 09 tháng 09 năm 2005 


+ Phaolô Nguyễn Văn Hòa 
Giảm Mục Nha Trang 
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 


NGHI THỨC ĐẦU LÊ 

l.. Khi cộng đoàn đã tÊ tựu, Linh mục cùng với các Thừa tác viên tiễn 
đến bàn thỏ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca Nhập lẽ. 
Khi tới bàn thờ, Linh mục cùng các Thừa tác viên cúi mình sâu 
chào bàn thờ, rồi Linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ và tùy nghỉ 
xông hương Thánh giá và bàn thờ (hoặc xá nhang). Sau đó cùng 
với các Thừa tác viên về ghé. 
Dứt ca Nhập lễ Linh mục và cộng đoàn đứng làm dấu Thánh giả, 
Linh mục quay về phía cộng đoàn đọc: 


Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần 


Cộng đoàn thưa : Ámen. 


2. Linh mục dang tay chào cộng đoàn : 


Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thân 
ở cùng tât cả anh chị em. 


Hoặc - 
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, 
và của Chúa Ciêsu Kitô ở cùng anh chị em. 
Hoặc - 
Chúa ở cùng anh chị em. 
Giám Mục, trong lời chào đầu tiên này, thay vì “Chúa ở cùng anh 
chị em”, thì chào: 
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. 
Cộng đoàn thưa - 
Và ở cùng cha. 
3. Linh mục hoặc Phó tế hay Thừa tác viên khác có thể nói ít lời hết 
sức văn tắt hướng lòng cộng đoàn về lễ hôm ấy. 


Hành động thống hối ” 
4. Tiếp đến là hành động thông hồi. Linh mục kêu mời các tín hữu 
làm việc thông hồi và nói: 
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta 
đê xứng đáng cử hành mâu nhiệm Thánh. 

Thỉnh lặng giây lát rôi mọi người cùng đọc kinh thủ tội chung: 
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: 
tôi đã phạm tội nhiêu trong tư tưởng, lời nói, việc làm 
và những điêu thiêu sót: 

đấm ngực và đọc: 
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 

rồi đọc tiếp: 

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
các Thiên thân, các Thánh và anh chị em 
khân câu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 


Tiếp theo là lời xá giải của Linh mục: 
XIn Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội 
và dân đưa chúng ta đên sự sông muôn đời. 


Cộng đoàn thưa: Amen. 


Hoặc 


5. Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thông hồi 


Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta 
để xứng đáng cử hành mâu nhiệm Thánh. 


kì 


Ngày Chúa nhật, nhất là trong Mùa Phục Sinh, thay vì hành động thống hối chung này, có thể 
làm phép nước và rảy nước Thánh đê tưởng niệm bí tích Rửa tội, theo công thức có ghi tại 
Phân Phụ lục II Sách Lê Rôma (trang 149). 


Thỉnh lặng giây lát, 
Rồi Linh mục đọc Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 


Cộng đoàn thưa Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa 
Linh mục Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bị Chúa cho 
chúng con 

Cộng đoàn Và ban ơn cứu độ cho chúng con. 


Tiếp theo là lời xá giải của Linh mục: 

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội 
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 
Cộng đoàn thưa: men. 


10 


Hoặc: 


6. Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thống hối 


Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta 
để xứng đáng cử hành mâu nhiệm Thánh. 


Thỉnh lặng giây lát, 


Rồi Linh mục nói ( Thỉnh lặng giây lát, rồi linh mục nói. Câu chữ 


Cộng đoàn: 


Linh mục 


Cộng đoàn 
Linh mục 


Cộng đoàn 


đỏ này dịch thiếu (SLR 1992 tr. 567 dịch 
đây đủ hơn). Đúng ra phải dịch là : 
“Thịnh lặng giây lát. Rồi linh mục, hoặc 
phó tế hoặc một thừa tác viên khác, xướng 
những lời kêu cầu sau đây, hoặc những 
câu khác, có Xin Chúa thương xót chúng 
con.” Như vậy chắc hẳn là được phép 
sáng tác những lời kêu cầu khác) 


Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến 
để cứu chữa những tâm hồn thống 
hồi. 

Xn Chúa thương xót chúng con 


XIn Chúa thương xót chúng con. 
Lạy Chúa Kitô, 
Chúa đã đến kêu gọi những người tội 
lỗi: 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha 
để chuyền cầu cho chúng con : 
XIn Chúa thương xót chúng con. 
Xin Chúa thương xót chúng con. 


Tiếp theo là lời xá giải của Linh mục: 


XIn Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội 


II 


và dân đưa chúng ta đên sự sông muôn đời. 


Cộng đoàn thưa: Amen. 


hai 


Tiếp đến là kinh Xin Chúa thương xói, nếu trước đó không đọc 
trong công thức Thông hồi. 
.. In Chúa thương xót chúng con 
. ÄXin Chúa thương xót chúng con. 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
. Xin Chúa Kiô thương xót chúng con. 
.. Xin Chúa thương xót chúng con. 
. Xin Chúa thương xót chúng con. 
Đoạn hát hoặc đọc kinh Vĩnh Danh, khi có luật buộc phải đọc 


œ 7Ø »< Œ < Œ 


Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, 

và bình an dưới thế cho người thiện tâm. 

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, 
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, 

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn 
năng. 


Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức 
Chúa Cha. 

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, 

Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. 
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. 
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đẳng Thánh, 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đắng Tối Cao, 

cùng Đức Chúa Thánh Thân trong vinh quang Đức Chúa Cha. 
Amen. 


9. Dứt kinh Vinh Danh, Linh mục chắp tay nói: 


12 


Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 


Mọi người cùng Linh mục thỉnh lặng câu nguyện trong giáy lát. 
Sau đó Linh mục dang tay đọc lời nguyện Nhập lê. Cuối lời nguyện 
Cộng đoàn tung hô: Amen. 


PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 
10. Rồi người đọc sách tiễn tới giảng đài và đọc bài đọc I. Mọi người 
ngồi nghe. Cuôi bài đọc, người đọc sách tung hô: 
Đó là Lời Chúa. 
Mọi người thưa: 
Tạ ơn Chua. 


11. Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát Thánh vịnh, cộng đoàn đọc 
hoặc hát câu Đáp. 


12. Nếu có bài đọc II thì người đọc sách tiễn lên giảng đài đọc như 
trên. 
Cuối bài đọc, người đọc sách tung hô: Đó là Lời Chúa. 


Cộng đoàn thưa: Tạ ơn Chúa. 


13. Tiếp đến là Alleluia hay bài ca nào khác theo luật Chữ Đỏ, tùy 
theo Mùa Phụng vụ. 


14. Trong khi đó Linh mục bỏ hương, nếu có xông hương. Phó tế đọc 
bài Tìn Mừng đên cúi mình sâu trước Linh mục xin phép lành, đọc 
nhỏ tiêng: 

Xim cha chúc lành cho con. 
Linh mục đọc nhỏ tiếng : 

Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy (con), 

đê thây (con) xứng đáng và đủ tư cách công bô Tin Mừng của 

Chúa: nhân danh Cha + và Con và Thánh Thân. 


Phó tế làm dấu Thánh giá và thưa: Amen. 


Nếu không có Phó tế, Linh mục đến củi mình trước bàn thờ, đọc thẳm: 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, 


13 


xin thanh tây tâm hồn và môi miệng con 
để con xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của 
Chúa. 
15. Sau đó, Phó lễ hoặc Linh mục cùng các Thừa tác viên, tùy nghỉ 
mang hương nên, đi tới giảng đài và chào: 
Chúa ở cùng anh chị em. 
Cộng đoàn thưa : 
Và ở cùng cha (thầy) 
Phó tế hoặc Linh mục đọc : Tìn Mừng Chúa Giêsu Kitô theo 
Thánh T... 
Trong khi đó Phó tế hoặc Linh mục làm dấu Thánh giá trên sách, 
trên trắn, trên miệng và rên ngực. 
Cộng đoàn tung hô: Lạy Chúa, vinh danh Chúa. 
Rồi, nễu có xông hương, thì Phó tẾ hay Linh mục xông hương sách 
Phúc Ấm và công bồ bài Phúc Ảm. 
16. Đọc xong, Phó tế hoặc Linh mục tung hô: Đó là Lời Chúa. 
Mọi người đáp : Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 


Nồi hôn sách và đọc thâm: 


Nhờ những lời T1n Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng 

cơn. 

L7. Tới bài giảng. Linh mục hoặc Phó tẾ phải giảng trong các ngày 
Chúa nhật và lê buộc. Cũng khuyên nên giảng trong những ngày 
khác. 

18. Giảng xong, khi có luật buộc, đọc hoặc hát kinh Tìn kính: 

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, 

Đắng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. 

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, 

sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. 

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh 

Sáng, 

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, 


14 


được sinh ra mà không phải được tạo thành, 

đồng bản thê với Đức Chúa Cha : 

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. 

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, 

Người đã từ trời xuống thế. 
Từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thân... ” đến “và đã làm người `, 
mọi người cúi mình 

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thân, 

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, 

và đã làm người. 

Người chịu đóng định vào thập giá vì chúng ta, 

thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khô hình và mai táng, 

ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, 

Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 

Và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và 

kẻ chết, 

Nước Người sẽ không bao giờ cùng. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần 

là Thiên Chúa và là Đẳng ban sự sống 

Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. 

Ngài được phụng thờ 

và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: 

Ngài đã dùng các tiên tri mà phán dạy. 

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông 

truyền. 

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa đề tha tội. 

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. 

19. Thay thế kinh Tìn kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tìn 
kính khi Rửa tội của Giáo Hội Rôma, quen soi là kinh Tin kính các 
Thánh Tông Đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. (Hội 


Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định giữ lại nguyên văn kinh Tìn 
kính các Thánh Tông Đô thường đọc như sau) : 


15 


Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên 
trời đất. 

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô 

là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. 


Từ lời tiếp theo đây tới “Bà Maria đồng trinh”, mọi người cúi mình. 


Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, 

sinh bởi bà Maria đồng trinh, 

chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, 

chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, 

xuống ngục tô tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, 
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, 

ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thân. 

Tôi tin có Hội Thánh hăng có ở khắp thế này, các Thánh thông 
công. 

Tôi tin phép tha tội. 

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. 

Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 


20. Sau đó, đọc lời nguyện chung tức lời nguyện tín hữu. 
PHỤNG VỤ THÁNH THẺ 


21. Dứt lời nguyện tín hữu, bắt đầu hát ca Dâng lễ. Trong khi đó, các 
Thừa tác viên mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén, tâm 
đậy chén và sách lê lên bàn thờ: 

22. Các tín hữu nên biểu lộ sự tham dự của mình bằng việc dâng lễ vật, 
hoặc dâng bánh rượu đề cử hành Thánh lê, hoặc những lê vật khác 
theo nhu câu của Hội Thánh và người nghèo. 

23. Linh mục đứng ở bàn thờ, nhận đĩa thánh có bánh, hai tay nâng đa 
thánh cao lên khỏi bàn thờ một chút và đọc nhỏ tiêng: 


Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, 
chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này 


16 


là hoa mâu ruộng đât và công lao của con người, 
chúng con dâng lên Chúa đê trở nên bánh trường sinh cho 
chúng con. 


Đoạn đại đĩa thánh có bánh trên khăn thánh. 
Nếu không hát ca Dáng lễ, Linh mục nên đọc lớn tiếng kinh này. 
Cuối kinh, cộng đoàn có thể tung hô: 

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

24. Phó tế hoặc Linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh và 
đọc thâm: 


Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu nảy, 

xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đẳng 

đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. 

25. Sau đó Linh mục nhận chén thánh, cẩm cả hai tay, nâng lên khỏi 
bàn thờ một chút và đọc nhỏ tiêng: 

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, 

chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này 

là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, 

chúng con dâng lên Chúa 

để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. 
Rồi đặt chén thánh trên khăn thánh. Nếu không hát ca Dâng lễ 
Linh mục nên đọc lớn tiếng kinh này. Cuối kinh, cộng đoàn có thể 
tung hô: 

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

26. Linh mục cúi mình sâu đọc thẳm: 


Lạy Chúa là Thiên Chúa, 

Xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường 
thống hồi, 

và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay 
được đẹp lòng Chúa. 


17 


21. Tùy nghỉ xông hương của lễ, Thánh giá và bàn thờ. Rồi Phó tế 
hoặc một Thừa tác viên xông hương cho Linh mục và cộng đoäản. 


28. Chú tế rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thâm: 
Lạy Chúa, xIn rửa con sạch hết lỗi lầm, 
Tội con phạm xin Ngài thanh tây. 
29. Linh mục trở vào giữa bàn thờ, quay về phía cộng đoàn, dang tay 
rồi chấp lại và nói: 
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh 
chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châp nhận. 
Cộng đoàn đứng lên và thưa : 
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 
Chúa, 
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thê Hội Thành Người. 
30. Linh mục dang tay đọc lời nguyện Tiến lễ 
Hết lời nguyện, công đoàn tung hô : Amen. 


KINH NGUYỆN THÁNH THẺ 

31. Bấy giờ Linh mục bắt đầu Kinh nguyện Thánh Thể. 
Linh mục dang tay đọc : Chúa ở cùng anh chị em. 
Cộng đoàn thưa : Và ở cùng cha. 
Linh mục nâng hai tay lên, đọc : Hãy nâng tâm hồn lên 
Cộng đoàn thưa : Chúng con đang hướng về 
Chúa 
Linh mục dang tay đọc : Hãy tạ ơn Chúa là Thiên 
Chúa chúng ta 
Cộng đoàn thưa : Thật là chính đáng. 


Linh nưục dang tay đọc tiếp kinh Tiên tụng. Cuối kinh Tiên tụng, 
Linh mục chắp tay, cùng với cộng đoàn hát hoặc đọc rõ tiếng phân 
kết kinh Tiên tụng : 


Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các 
Đạo binh, 


18 


Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 

Chúc tụng Đâng ngự đên nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 

32. Trong mọi Thánh lễ, Linh IỤC CÓ thể hát nhất là các phần chính 
của Kinh nguyện Thánh Thê. - - : 
Trong Kinh nguyện Thánh Thê Ï hay Lê quy Rôma, có thê bỏ các 
phân trong ngoặc. 


19 


KINH TIÊN TỤNG MÙA VỌNG I 
Hai lần Đức Kitô đến 


33. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ về Mùa từ Chúa nhật thứ nhất 
Mùa Vọng đến ngày 16 tháng 12 và trong các lễ khác cử hành vào 
thời gian nói trên mà không có kinh Tiên tụng riêng. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


>>> 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, 

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, 

phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hẻn, 
Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa 

và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con: 

để khi Người đến lần thứ hai trong vinh quang cao cả, 

nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, 

chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa 

mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức và vững dạ đợi chờ. 
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vĩnh quang Chúa 
răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh ... 


20 


KINH TIÊN TỤNG MÙA VỌNG IH 
Hai lần mong đợi Đức Kitô 


34. Đọc kinh Tiển tụng này trong các lễ về Mùa từ 17 đến 24 tháng 12 
và trong các lê khác cử hành thời gian nói trên mà không có kinh 
Tiên tụng riêng. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


Œ 4 Œ >4 Ø >< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Người là Đẳng các tiên tri loan báo 

Đức Mẹ đồng trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả, 
Thánh Gioan đã loan tin sắp đến 

và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. 

Người là Đẳng làm cho chúng con 

hân hoan chờ đón mâu nhiệm Giáng Sinh; 

để khi ngự đến, Người sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức cầu 
nguyện 

và hân hoan ca tụng Người. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vĩnh quang Chúa 
răng: 


21 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


22 


KINH TIÊN TỤNG GIÁNG SINH I 
Đức Ki(ô là ánh sáng 


35. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ mừng Chúa Giảng Sinh và 
mừng bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuân Bát nhật Giáng Sinh, 
cả trong các lễ vốn có kinh Tiê iên tụng riêng, trừ các lễ có kinh Tiên 
tụng riêng về các mâu nhiệm của Chúa hoặc vê Ba Ngôi, và các 
ngày trong tuân Mùa Giáng Sinh. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Nhờ mẫu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, 

một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa 

chiếu rọi tâm trí chúng con, 

đề khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, 

thì chúng con được lôi cuốn mến yêu những sự vô hình. 


>0 >»<U 


Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 

các Bệ thân, Quản thân, và toàn thê đạo binh thiên quôc, 
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa 
răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 


23 


Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


36. 


Khi đọc Lễ quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội 
Thánh... ` riêng 
Trong lễ Vọng và lễ Đêm Giáng Sinh, thì đọc: đêm cực Thánh; còn 


sau đó thì luôn đọc: ngày cực Thánh cho tới hết tuân Bát nhật 
Giáng Sinh. 


KINH TIÊN TỤNG GIÁNG SINH II 
Canh tân vạn vật trong mầu nhiệm Nhập Thể 


Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh và 
ngày bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuán Bát nhật Giáng Sinh, 
cả trong các lễ vốn có kinh Tiê lên tụng riêng, trừ các lễ có kinh Tiên 
tụng riêng về các mâu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các 
ngày trong tuân Mùa Giáng Sinh. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thát là chính đáng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hăng 


~ 


hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Trong lễ mừng mâu nhiệm đáng kính này, 

Người là Đẳng vô hình giữa triều thần thánh, 

đã xuất hiện hữu hình giữa chúng con, 

và Người vốn được sinh ra từ trước muôn thuở, 


24 


nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian; 

để khi làm cho mọi loài sa ngã được trôi dậy trong Người, 
Người phục hồi sự nguyên tuyên cho vạn vật, 

và dẫn đưa con người hư mất trở về quê trời. 

Vì thế, trong khi cử hành lễ hân hoan này, 

cùng với toàn thể các Thiên thân, 

chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


Khi đọc LỄ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội 
Thánh... ` riêng 

Trong lễ Vọng và lễ Đêm Giáng Sinh, thì đọc: đêm cực Thánh; còn 
sau đỏ thì luôn đọc: ngày cực Thánh cho tới hết tuân Bát nhật 
Giáng Sinh. 


25 


KINH TIÊN TỤNG GIÁNG SINH III 
Cuộc trao đôi trong mầu nhiệm Ngôi Lòi Nhập Thể 


37. Đọc kinh Tiển tụng này trong các lễ mừng Chúa Giáng Sinh và 
ngày Bát nhật Chúa Giáng Sinh, trong tuân Bái nhật Giáng Sinh, 
cả trong các lễ vốn có kinh Tiê iên tụng riêng, trừ các lễ có kinh Tiên 
tụng riêng về các mâu nhiệm của Chúa hoặc về Ba Ngôi, và các 
ngày trong tuân Mùa Giáng Sinh. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thát là chính đáng. 


Œ >4 Ớ >4 Ø > 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Nhờ Người, mà hôm nay đã tỏ hiện cuộc trao đổi 

làm cho chúng con được phục hồi, 

vì khi Ngôi Lời của Chúa 

mặc lấy thân phận mỏng đòn của chúng con, 

thì loài người vốn phải chết không những được hưởng vinh dự 
vĩnh cửu, 

mà cả chúng con nữa, nhờ sự kết hợp kỳ diệu ấy, 

được Chúa cho hưởng sự sống muôn đời. 

Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên thần, 

chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng răng: 


26 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Khi đọc LỄ Quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội 
Thánh... ` riêng 
Trong lễ Vọng và lễ Đêm Giáng Sinh, thì đọc: đêm cực Thánh; còn 


sau đó thì luôn đọc: ngày cực Thánh cho tới hết tuân Bát nhật 
Giáng Sinh. 


27 


KINH TIÊN TỤNG LẺ HIẾN LINH 


Đức Kitô là ánh sáng muôn dân 


38. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lỄ ngày lễ Hiển Linh. Có thể đọc 
kinh Tiên tụng này, cũng như các kinh Tiê Tên tụng về Giáng Sinh 
trong những ngày sau lễ Hiển Linh cho đến thứ bảy trước lễ Chúa 
chịu phép Rửa. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


Œ >4 Ø >4 Đ > 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì hôm nay trong Đức Kitô 

Chúa đã mạc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con 

để soi sáng muôn dân, 

và khi Người xuất hiện 

trong bản tính phải chết của chúng con, 

Chúa đã dùng vinh quang mới do sự bất tử của Người 

mà phục hồi chúng con. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vĩnh quang Chúa 
răng: 


28 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


Trong lễ frọng Hiển Linh, khi đọc Lễ quy Rôma, thì đọc kinh 
“Hiệp thông cùng Hội Thánh ` riêng. 


29 


KINH TIÊN TỤNG MÙA CHAY I 
Ý nghĩa thiêng liêng của Mùa Chay 


©GĐ 
\© 


. Đọc kinh Tiên tụng này trong Mua Chay, nhất là trong các Chúa 
nhật, khi không phải đọc kinh Tiên tụng riêng. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


VU vn lv n‹ 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì hàng năm Chúa ban cho các tín hữu 

được phúc đón mừng mẫu nhiệm Vượt Qua 

với tâm hôn hân hoan vì đã được thanh tây 

đề khi nhiệt tâm làm việc đạo đức, thực thi bác ái, 

và năng chịu các bí tích đem lại ơn tái sinh, 

thì các tín hữu được lãnh nhận trọn vẹn ơn làm con Chúa. 
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa 

và không ngừng tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 


30 


Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG MÙA CHAY II 
Tâm tình sắm hôi 


40. Đọc kinh Tiên tụng này trong Mua Chay, nhất là trong các Chúa 
nhật, khi không phải đọc kinh Tiên tụng riêng. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


>0 ><tU >< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc 
biệt 

đề phục hồi sự trong sạch tâm hồn, 

nhờ đó khi lòng trí thoát khỏi những tâm tình bất chính, 

con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua 

mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. 

Vì thế, cùng với toàn thê Thiên thần và các Thánh, 

chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô 
răng: 


31 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


32 


KINH TIÊN TỤNG MÙA CHAY III 


Hiệu quả của việc hấm mình 


4I. Đọc kinh Tiên tụng này vào các ngày trong tuần Mùa Chay và 
những ngày ăn chay. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Œ >4 Ớ >4 Ø > 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, 

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải 
đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, 
để nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi 

giảm bớt được tính kiêu căng, 

và khi giúp nuôi đưỡng những kẻ túng thiếu, 

chúng con trở nên những người 

biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. 

Vì thế, cùng với vô số Thiên thần, 

chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


33 


KINH TIÊN TỤNG MÙA CHAY IV 


Hiệu quả của chay tịnh 


42. Đọc kinh Tiên tụng này vào các ngày trong tuân Mùa Chay và 


những ngày ăn chay. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


Œ >4 Ø >4 Đ >4 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, 

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, 
phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Chúa dùng chay tịnh phần xác 

chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn 

và ban sức mạnh cùng phần thưởng, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần tôn thờ, 
các Quyên thần kính sợ uy linh Chúa. 

Các Dũng thần trên trời 

và các thần Sốt mến cùng hân hoan chúc tụng Chúa, 

xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài 

thành khẩn tuyên xưng và tung hô rằng: 

Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 


34 


Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
KINH TIÊN TỤNG THƯƠNG KHÓ I 
Quyền lực của Thập giá 


43. Đọc kinh Tiên tụng này Irong tuần thứ năm Mùa Chay, trong các 
lễ về mâu nhiệm Thập giá và về cuộc Khổ nạn của Chúa. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Œ >4 >4 œ >« 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì nhờ cuộc khô nạn sinh ơn cứu độ của Con Chúa, 

toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, 
đồng thời việc xét xử thế gian 

và quyền năng của Đắng chịu đóng đinh được sáng tỏ 

nhờ quyên lực khôn tả của thập giá. 

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thê Thiên thần và các Thánh, 
chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô răng: 
Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


km) 


KINH TIỀN TỤNG THƯƠNG KHÓ II 
Chiến thắng của cuộc Khổ Nạn 

44. Đọc kinh Tiên tụng này trong những ngày thứ II, II và Iƒ Tuần 
Thánh. 
X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng vệ Chúa. 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Đ. Thát là chính đảng. 
Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 
Chúng con biết những ngày khổ nạn sinh ơn cứu độ 
và Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô đã đến sắn, 
nhờ đó, kẻ thù kiêu hãnh xưa bị đánh bại 
và mầu nhiệm cứu chuộc chúng con lại được cử hành. 
Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan. 
Xin cho chúng con được hợp tiếng với các ngài, 
cùng hân hoan tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


36 


KINH TIÊN TỤNG PHỤC SINH I 
Mẫu nhiệm Vượt qua 
45. Đọc kinh Tiên tụng này trong Mùa Phục Sinh. 
Trong lễ Vọng thì đọc “ nhất là trong đêm cực Thánh này”; trong 
lễ Phục Sinh và (rong suốt tuân Bát nhật thì đọc ' nhát là trong 
ngày cực Thánh này”; còn những ngày khác thì đọc “nhất là trong 
Mùa này” 
. Chúa ở cùng anh chị em. 
. Và ở cùng cha. 
. Hãy nâng tâm hỗn lên. 
. Chúng con đang hướng về Chúa. 
. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, 
nhất là trong đêm (ngày — Mùa) cực Thánh này, 
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
CON; 
và chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa 
khi Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng con đã được hiến tế, 
vì chính Người là Chiên thật đã xóa tội trần lan, 
Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, 
và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. 
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, 
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. 
Đồng thời, các Quyên thần và toàn thể đạo binh thiên quốc 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 
Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 


VU vn vn ‹ 


37 


Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 


Khi đọc Lễ quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp thông cùng Hội Thánh” 
và : 

“Vì vậy, lạy Chúa” riêng. 

Trong lê Vọng Phục Sinh thì đọc “chủng con mừng đêm cực 
Thánh” 


38 


KINH TIÊN TỤNG PHỤC SINH II 


Cuộc sống mới trong Đức Kitô 


46. Đọc kinh Tiên tụng này trong Mùa Phục Sinh. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

. Thát là chính đáng. 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, 

nhất là trong mùa cực thánh này, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
CON; 

và chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa 

khi Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng con đã được hiến tế, 
Nhờ Người, con cái sự sáng được sinh ra đề sông muôn đời, 
và các cửa Nước Trời được mở ra đón các tín hữu. 

Nhờ Người đã chết, chúng con được giải thoát khỏi chết, 

và nhờ Người phục sinh, mọi người được chúng con được 
sông lại. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, 
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. 

Đồng thời, các Quyên thần và toàn thể đạo binh thiên quốc 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 
Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


>0 >»<t 


39 


KINH TIÊN TỤNG PHỤC SINH II 


Đức Kitô hằng sống và luôn chuyển cầu cho chúng ta 
47. Đọc kinh Tiên tụng này trong Mùa Phục Sinh. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

. Thát là chính đáng. 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xựng Chúa mọi lúc, 

nhất là trong Mùa cực Thánh này, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
CON; 

và chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa 

khi Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng con đã được hiến tế, 
Người không ngừng hiến thân vì chúng con, 

và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa; 
Người đã bị sát tế mà nay không còn chết nữa, 

dù đã bị giết mà vẫn sống muôn đời. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, 
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. 

Đồng thời, các Quyên thần và toàn thể đạo binh thiên quốc 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 
Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


>4 Ø 4 Ø > 


40 


KINH TIÊN TỤNG PHỤC SINH IV 


Tái tạo vũ trụ nhờ mầu nhiệm Vượt Qua 


48. Đọc kinh Tiên tụng này trong Mùa Phục Sinh. 
. Chúa ở cùng anh chị em. 

Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


Œ >< Œ >4 0 >< 


Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, 

nhất là trong Mùa cực Thánh này, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

và chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa 

khi Đức Kitô, đã Chiên Vượt Qua của chúng con được hiến tế. 
Vì chưng sau khi tình trạng tội lỗi xưa bị hủy diệt, 

vũ trụ suy thoái được đối mới 

Và sự sông nguyên tuyên 

được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, 
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. 

Đồng thời, các Quyên thần vả toàn thể đạo binh thiên quốc 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


41 


KINH TIÊN TỤNG PHỤC SINH V 


Đức Kitô là Linh mục và là của lề 


49. Đọc kinh Tiên tụng này trong Mùa Phục Sinh. 
. Chúa ở cùng anh chị em. 
. Và ở cùng cha. 
. Hãy nâng tâm hôn lên. 
. Chúng con đang hướng về Chúa. 
. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 
Lạy Chúa, chúng con tuyên xựng Chúa mọi lúc, 
nhất là trong Mùa cực Thánh này, 
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
CON; 
và chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa 
khi Đức Kitô Chiên, Vượt Qua của chúng con đã được hiến tế. 
Nhờ việc hiến dâng thân xác mình trên thập giá, 
Người đã kiện toàn các hy lễ xưa, 
và khi phó mình cho Chúa đề cứu độ chúng con, 
Người đã tỏ mình là tư tế, 
là bàn thờ và là Con Chiên. 
Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, 
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. 
Đồng thời, các Quyên thần vả toàn thể đạo binh thiên quốc 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 


lỗ vn và 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


42 


KINH TIÊN TỤNG THĂNG THIÊN I 
Mẫu nhiệm Thăng Thiên 


50. Đọc kinh Tiển tụng này trong lễ Chúa Thăng Thiên, cũng có thể 
đọc trong những ngày sau lễ Thăng Thiên cho đến thứ bảy trước lễ 
Hiện Xuống, trong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng. 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng vệ Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thát là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì Chúa Giêsu, Vua vinh hiển, Đẳng chiến thắng tội lỗi và sự 
chết, 

trước sự khâm phục của các Thiên thần (hôm nay) ngự lên trời 
cao thắm, 

làm Đắng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, 

làm Đắng xét xử gian trần và là Chúa đầy quyền năng: 
Người lên trời 

không phải đề lìa xa thân phận yêu hèn của chúng con, 
nhưng để chúng con là chỉ thể của Người, 

tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu 
và là Thủ lãnh của chúng con đã đến trước. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, 
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. 

Đồng thời, các Quyên thần vả toàn thể đạo binh thiên quốc 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 


43 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


Ngày lễ Thăng Thiên khi đọc LỄ quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp 
thông cùng Hội Thánh ` riêng. 


44 


KINH TIỀN TỤNG THĂNG THIÊN II 
Mầu nhiệm Thăng Thiên 


51. Đọc kinh Tiên tụng này lrong lễ Chúa Thăng Thiên; cũng có thể 
đọc trong những ngày sau lễ Thăng Thiên cho đến thứ bảy trước lễ 
Hiện Xuống, trong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

. Thật là chính đảng. 

Lạy Chúa là Cha chí Thánh, 

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, 

phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Sau khi sống lại, Người đã hiện ra tỏ tường với tất cả môn đệ 
và đã lên trời trước mặt các ông 

để cho chúng con được tham dự thần tính của Người. 

Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, 
toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. 

Đồng thời, các Quyên thần vả toàn thể đạo binh thiên quốc 
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 


Ø>%< 0Ð >%< 0 >% 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


45 


Ngày lễ Thăng Thiên khi đọc LỄ quy Rôma, thì đọc kinh “Hiệp 
thông cùng Hội Thánh ` riêng. 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN I 
Mẫu nhiệm Vượt qua và Dân Thiên Chúa 


52. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thát là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí Thánh, 

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, 

phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Nhờ mâu nhiệm Vượt Qua, 

Người đã thực hiện công trình kỳ diệu này 

là kêu gọi chúng con từ vòng tội lỗi, 

và dưới ách tử thần tiến tới vinh quang 

Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là đòng dõi tuyển chọn 
hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, 
để chúng con loan truyền khắp nơi 

quyền năng Chúa, Đắng đã kêu gọi chúng con 

từ chón tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thê đạo binh thiên quốc, 
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vĩnh quang Chúa 
rằng: 

Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 


46 


Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đầng ngự đên nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN II 


Mẫu nhiệm cứu độ 


ta 
sÃ 


. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Ø *< ÐØ < 0Ø *< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, 

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, 

phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, 

Người đã khứng nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, 

đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn 
đời. 

Và từ cõi chết sống lại, 

Người đã cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa 
răng: 


47 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


48 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN III 


Việc cứu độ loài người do một người 
54. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


Ø>»<Ð *< 0Ø *< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúng con biết răng: vì vinh quang vô biên của Chúa, 
Chúa dùng thân tính mả cứu giúp những kẻ phải chết; 

hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược 

để chữa chúng con khỏi phải chết 

và từ đó giải thoát những kẻ hư hỏng khỏi bị tiêu vong, 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan. 

Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài 

hân hoan tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 
Trời đât đây vinh quang Chúa. 


49 


Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đầng ngự đên nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 


50 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN IV 


Lịch sử cứu độ 
55. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Đ. Thát là chính đáng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đôi mới con người cũ, 

khi chịu khổ hình, đã tây xóa tội lỗi chúng con, 

khi từ cõi chết sống lại, đã chỉ lối vào chốn trường sinh 

và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời. 
Vì thế, cùng với cộng đoàn Thiên thân và các Thánh, 

chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô 
răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


51 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN V 


Việc sáng tạo 
56. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


 < 0Ð < 0Ø < 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, 

Đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn; 

Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, 

và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục họ 

để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã dựng nên 
và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc cao cả Chúa đã làm; 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Vì thế, trong khi cử hành lễ hân hoan này, 

cùng với toàn thể các Thiên thân, 

chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


S32 


Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 


33 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VI 


Bảo chứng của sự Phục Sinh muôn đời 


51. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thát là chính đáng. 


Œ >4 bé >4 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sông và hoạt 
động, 

và trong thân xác được tạo dựng đây, 

hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm 

hiệu quả của lòng Chúa xót thương, 

mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. 

Khi chúng con nhận lãnh 

những ân huệ khởi đầu của Chúa Thánh Thần, 

nhờ Ngài, Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, 
thì chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mẫu nhiệm Vượt 
Qua. 

Vì thế, trong khi cử hành lễ hân hoan này, 

cùng với toàn thể các Thiên thân, 

chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng: 


54 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


3Ó 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VI 


Ơn cứu độ nhờ sự vâng phục của Đức Kitô 
58. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Đ. Thát là chính đảng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúa hết lòng yêu thương thể gian, 

đến nỗi đã sai Đắng Cứu Chuộc đến với chúng con, 

Chúa muốn Người sống như chúng con, ngoại trừ tội lỗi; 

để Chúa yêu thương nơi chúng con 

điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. 

Nhờ sự vâng phục của Người, 

chúng con lại được lãnh nhận những ơn Chúa 

mà chúng con đã mất khi phạm tội vì bất phục tùng. 

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, 
chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 


56 


Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đầng ngự đên nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 


hi 


KINH TIÊN TỤNG CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN VII 
Hội Thánh được liên kết nhờ sự duy nhất của Ba Ngôi 


59. Đọc kinh Tiên tụng này trong các Chúa nhật thường niên. 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Đ. Thát là chính đảng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì khi con cái xa lìa Chúa vì tội ác, 

Chúa đã muốn nhờ Máu Con Chúa 

và quyền lực Chúa Thánh Thần 

mà liên kết nên một với Chúa: 

để khi đoàn dân đuợc quy tụ 

nhờ sự duy nhất của Chúa Ba Ngôi 

mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, 

thì đoàn dân Chúa là Hội Thánh được nhận biết 

là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thân. 

Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên thần, 

chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 


58 


Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


bb) 


KINH TIÊN TỤNG THÁNH THẺ I 
Hy lề và bí tích của Đức Kitô 


60. Đọc kinh Tiê lên tụng này trong lễ “Tiệc Ly của Chúa”; cũng có thể 
đọc trong lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa và trong các lễ 
ngoại lịch về Thánh Thể 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng vê Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thát là chính đáng. 

Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Người là Linh mục đích thực và vĩnh cửu, 

khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, 

Người là Đẳng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu 
độ 

và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. 
Khi chúng con rước Mình Người hiến tế vì chúng con 

thì chúng con được mạnh sức, 

và khi chúng con rước Máu Người đồ ra vì chúng con 

thì chúng con được thanh tây. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vĩnh quang Chúa 
răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 


60 


Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


Khi đọc Lễ quy RÑôma trong lễ “Tiệc Ly của Chúa”, thì đọc kinh 
“Hiệp thông cùng Hội Thánh”, “Vì vậy, Lạy Chúa” và “Hôm 
trước ngày chịu khô hình ” riêng. 
KINH TIÊN TỤNG THÁNH THẺ H 
Hiệu quả của bí tích Thánh Thê 


61. Đọc kinh Tiền tụng này trong lễ trọng kính Mình Máu Thánh 
Chúa và trong các lê ngoại lịch về Thánh Thể. 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thát là chính đáng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Khi dùng bữa tối sau hết với các Tông Đồ, 

Người muốn mâu nhiệm Thập Giá sinh ơn cứu độ, 

được tưởng niệm đến muôn đời, 

nên đã dâng mình cho Chúa làm Con Chiên không tì vết, 
làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. 

Nhờ mẫu nhiệm đáng kính này, 


61 


Chúa nuôi dưỡng mà thánh hóa các tín hữu Chúa. 

Đề nhân loại trên khắp địa cầu 

được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức cậy liên kết. 
Vậy chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này, 

để khi được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, 

thì chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. 

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, 
và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần, 

chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


62 


KINH TIÊN TỤNG ĐỨC MẸ I 


Thiên chức làm Mẹ của Đức Trinh Nữ Maria 


62. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ về Đức T rỉnh Nữ Maria, thêm 


tên ngày lê vào chỗ chỉ định như có ghỉ trong môi lê. 


. Chúa ở cùng anh chị em 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


>0 >< *< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Trong ngày lễ. ... của Đức Maria trọn đời đồng trinh, 
chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. 

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thân, 

Đức Maria đã thụ thai Con Một Chúa, 

và bởi luôn vinh hiển khiết trinh, 

Mẹ đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu 

là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần tôn thờ, 
các Quyên thần kính sợ uy linh Chúa. 

Các Dũng thần trên trời 

và các thần Sốt mến cùng hân hoan chúc tụng Chúa. 

Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài 

thành khẩn tuyên xưng và tung hô rằng: 


63 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG ĐỨC MẸ II 
Hội Thánh dùng lời Đúc Trinh Nữ Maria 
mà ca ngợi Thiên Chúa 
. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ về Đức Trinh Nữ Maria. 
. Chúa ở cùng anh chị em. 
. Và ở cùng cha. 
. Hãy nâng tâm hồn lên. 
. Chúng con đang hướng về Chúa. 
. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


ØĐ><\>»< 0% 8 


Chúng con tuyên xưng Chúa lá Đắng kỳ diệu 

trong việc Chúa tuyên phong các Thánh. 

Nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, 

chúng con hiệp với lời ca tụng, tạ ơn của Người 

mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Quả thật, Chúa đã làm nên những việc trọng đại 
trong toàn cõi địa cầu 

và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời 
khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, 

nhờ Người, Chúa đã ban cho nhân loại Đắng Cứu Độ 
là Con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 


64 


Nhờ Đức Kitô, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, 
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan. 

Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài 

hân hoan tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỎ I 


Các Tông Đồ là mục tử của Dân Thiên Chúa 


64. Đọc kinh Tiên tụng này trong lễ các Thánh Tông Đồ, nhất là lễ hai 
Thánh Phêrô và Phaolô. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


U>»%<\>%< 0> 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Lạy Chúa là Mục Tử hăng hữu, 

Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, 


65 


nhưng nhờ các Thánh Tông Đồ, Chúa luôn giữ gìn che chở 

để đoàn chiên được hướng dẫn bởi các vị lãnh đạo 

Chúa đã đặt làm mục tử đại diện Con Chúa coi sóc đoàn chiên. 
Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 

các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa 

và không ngừng tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


66 


KINH TIÊN TỤNG THÁNH TÔNG ĐỎ II 


Các Tông Đồ là nền tảng và chứng nhân 


65. Đọc kinh Tiền tụng này trong lễ các Thánh Tông Đồ và các Thánh 
tác giả Sách Phúc m. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Ø >»<tÐ *< 0Ø %< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì Chúa đã cho Hội Thánh 

được đứng vững trên nền tảng các Tông Đồ 

đề Hội Thánh 

luôn là dấu chỉ sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian 

và trình bày giáo huấn bởi trời cho nhân loại. 

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, 

cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc 

chúng con sốt săng hát ca và đồng thanh tung hô Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


67 


Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


68 


KINH TIÊN TỤNG CÁC THÁNH I 
Vinh quang của các Thánh 


66. Đọc kinh Tiên tụng này trong lễ các Thánh Nam Nữ, lễ Thánh Bồn 
Mạng và Tước hiệu nhà thờ, các lễ trọng hoặc lễ kính về các 
Thánh, trừ khi phải đọc kinh Tiên tụng riêng đặc biệt. Có thể đọc 
trong các lễ nhớ về các Thánh. 

. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

.. Thát là chính đáng. 


Ø >*<\ < 0Ø %< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúa được tôn vinh nơi cộng đoàn các Thánh, 

và khi tuyên dương công trạng của các ngài, 

Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa. 

Qua nếp sống của các ngài 

Chúa ban cho chúng con gương sáng, nhờ hiệp thông với các 
ngài 

Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc, 

nhờ các ngài chuyển cầu 

Chúa ban ơn trợ g1úp chúng. CON: 

Được những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, 

chúng con xông vào chiến trận mà nắm chắc phân thắng, 

và cùng với các ngài, 

chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt, 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 


69 


Vì thế, hiệp với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
cùng cộng đoàn đông đảo các Thánh 

chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô 
răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


70 


KINH TIÊN TỤNG CÁC THÁNH II 


Hoạt động của các Thánh 


67. Đọc kinh Tiên tụng này trong lễ các Thánh Nam Nữ, lễ Thánh Bồn 
Mạng và Tước hiệu nhà thờ, trong lễ trọng hoặc lễ kính về các 
Thánh, trừ khi phải đọc kinh Tiên tụng riêng đặc biệt. Có thể đọc 
trong lễ nhớ về các Thánh. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


>2 < 0Ø %< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các Thánh 

mà làm cho Hội Thánh nên phong phú, bởi những hoa trái mới 
mẻ, 

Chúa cũng tỏ cho chúng con nhận ra những dấu chứng thật 
chắc chăn 

về tình yêu của Chúa. 

Hơn nữa, để hoàn tất mầu nhiệm cứu độ, 

chúng con còn được gương sáng đặc biệt của các ngài thúc 
đây, 

và luôn được các ngài tha thiết chuyền cầu. 

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, 
chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: 


7] 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG THÁNH TỬ ĐẠO I 
Dấu chỉ và gương sáng của các vị Tử Đạo 


ó6. Đọc kinh Tì lên tụng này trong lễ trọng, lỄ kính về các Thánh Tử 
Đạo. Có thê đọc trong lê nhớ về các ngài. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


 *<  %<  %< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa, theo gương Đức Kitô, 
máu của Thánh .... Tử Đạo đã đô ra 

làm sáng tỏ những việc lạ lùng của Chúa, 

qua đó, Chúa thực thi quyền lực 

nơi bản chất mỏng dòn của con người, 

và củng cô sức yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, 


12 


nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, 

chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa 
và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG THÁNH TỬ ĐẠO II 


Công trình kỳ diệu của Thiên Chúa nơi sự vinh thắng 
của các vị Tử Đạo 


69. Đọc kinh Tiê lên tụng này trong các lễ trọng, lễ kinh về các Thánh Tử 
Đạo. Có thể đọc trong các lễ nhớ về các ngài. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Œ >4 Ớ >4 Œ >« 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 


73 


thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì Chúa được vinh hiển khi các Thánh của Chúa dâng lời ca 
ngợi, 

và những øì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài, 

đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa 

là Đẳng làm cho các ngài bừng cháy lửa đức tin, 

thôi thúc các ngài bền đỗ đến cùng, 

và ban tặng vinh thăng khi các ngài chiến đấu, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, 
và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần, 

chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


74 


KINH TIÊN TỤNG THÁNH MỤC TỬ 
Sự hiện diện của các Thánh Mục Tử trong Hội Thánh 


70. Đọc kinh Tiên tụng này trong các. lễ Irọng, lễ kính về các Thánh 
Mục Tử. Có thể đọc trong lễ nhớ về các ngài. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Ø >%<\ < 0Ø %< 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Thánh........... 
để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của các ngài, 

Chúa củng có Hội Thánh, 

nhờ lời (các) ngài giảng dạy, Chúa giáo huấn, 

và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa của (các) ngài 

Chúa giữ gìn Hội Thánh. 

Vì thế, cùng với cộng đoàn Thiên thân và các Thánh, 

chúng con hát ca chúc tụng Chúa 

và không ngừng tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 
Trời đât đây vinh quang Chúa. 


75 


Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đầng ngự đên nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 


KINH TIÊN TỤNG THÁNH TRINH NỮ - TU SĨ 


Dấu chỉ của đời tận hiến cho Thiên Chúa 


71. Đọc kinh Tiê lên tụng này trong các lễ trọng, lễ kinh về các Thánh 
Đông Trinh và các Thánh Tu Sĩ. Có thể đọc trong lễ nhớ về các 
ngài. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


U»<><w>~ 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúng con phải chúc tụng 

sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các Thánh 

là những đẳng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì Nước Trời. 

Nhờ sự quan phòng đó, 

Chúa kêu gọi loải người trở về tình trạng thánh thiện nguyên 


76 


thủy 

và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ 

mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, 
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


Tì 


KINH TIÊN TỤNG CHUNG I 


Canh tân vạn vật trong Đức Kitô 


72. Đọc kinh Tiễn tụng này Irong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng, 
cũng không phải đọc kinh Tiên tụng theo Mùa. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Œ >4 Ớ >4 Ø > 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Trong Người, Chúa đã muốn canh tân mọi sự 

và cho hết thảy chúng con 

được thông phần sự sung mãn của Người. 

Bởi vì, tuy vốn là Thiên Chúa, Người đã tự bỏ mình đi, 

và nhờ Máu Người đồ ra trên thập giá, 

Người đã hòa giải muôn loài. 

Bởi đó, Người đã được suy tôn trên hết mọi sự 

và trở nên căn nguyên cứu độ vĩnh cửu 

cho tất cả những ai vâng phục Người. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con hát bài ca chúc tụng vĩnh quang Chúa 

và không ngừng tung hô rằng: 


78 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


79 


KINH TIÊN TỤNG CHUNG II 
Ơn cứu độ nhờ Đức Kitô 


73. Đọc kinh Tiển tụng này lrong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng, 
cũng không phải đọc kinh Tiên tụng theo Mùa. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


Œ >4 Ø >4 Ø > 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Do lòng nhân hậu, Chúa đã tạo dựng con người, 

và khi con người bị luận phạt công minh, 

Chúa đã thương tình cứu chuộc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần tôn thờ, 
các Quyên thần kính sợ uy linh Chúa. 

các Dũng thần trên trời 

và các thần Sốt mến cùng hân hoan chúc tụng Chúa. 

Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài 

thành khẩn tuyên xưng và tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 


S0 


Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG CHUNG III 


Ca ngợi Thiên Chúa tạo dựng và canh tân loài người 


74. Đọc kinh Tiễn tụng này trong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng, 
cũng không phải đọc kinh Tiên tụng theo Mùa. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


>0 *< 0> 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Nhờ Con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế 
nào 

thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. 

Bởi đó, Chúa đáng được muôn thụ tạo phụng thờ, 

mọi người được cứu chuộc ở khắp nơi cung kính ngợi khen, 
và các Thánh đồng tâm chúc tụng. 

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần, 


Sl 


chúng con ca ngợi Chúa 
luôn hoan hỉ tuyên xưng và tung hô răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG CHUNG IV 


Được ca ngợi Chúa là một hồng ân 


75. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng, 
cũng không phải đọc kinh Tiên tụng theo Mùa. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thát là chính đáng. 


U»<0><U* 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, 

nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa 
ban, 


82 


vì những lời chúng con ca tụng chăng thêm gì cho Chúa, 
nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

VỊ thế, hiệp với ca đoàn các Thiên thần, 

chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG CHUNG V 


Công bô mâu nhiệm của Đức Kitô 


76. Đọc kinh Tiên tụng này lrong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng, 
cũng không phải đọc kinh Tiên tụng theo Mùa. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


U»<0><* 


63 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúng con tôn vinh Người chịu chết, vì yêu thương, 

chúng con vững tin tuyên xưng Người sống lại, 

và bên lòng trông cậy đợi chờ Người đến trong vinh quang. 
Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, 
chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô 
răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


S4 


KINH TIÊN TỤNG CHUNG VI 
Mẫu nhiệm cứu độ trong Đức Kitô 


77. Đọc kinh Tiên tụng này lrong các lễ không có kinh Tiên tụng riêng, 
cũng không phải đọc kinh Tiên tụng theo Mùa. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hôn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. thật là chính đáng. 


VI v0 v 


Lạy Cha chí Thánh, nhờ Con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu 
Kitô, 

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng 
muôn loài, 

Người được Cha sai đến làm Đẳng Cứu Độ 

và Chuộc Tội chúng con. 

Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần 

và được Đức Trinh Nữ sinh ra. 

Đề chu toàn thánh ý Cha 

và đề dành riêng cho Cha một dân tộc thánh thiện, 

Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết 

và biểu hiện sự sống lại. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thê các Thánh, 
chúng con ca ngợi vinh quang Cha và đồng thanh tung hô 
răng: 


65 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG I 
CÂU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 


Niềm hy vọng sống lại trong Đức Kitô 


78. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 
đồi. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thát là chính đáng. 


Œ >4 Ớ >4 Ø > 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Nơi Người, 

niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, 


S6 


để những ai buôn sầu vì số phận chắc chắn phải chết 
cũng được an ủi vì Chúa đã hứa ban 

phúc trường sinh bắt diệt sau này. 

Vì, lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, 

sự sống thay đối chứ không mất đi, 

và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan 

thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 
các Bệ thần, Quản thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc, 
chúng con hát bài ca chúc tụng vĩnh quang Chúa 

và không ngừng tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG II 
CÂU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 


Đức Kitô chịu chết để đem lại sự sống cho chúng ta 


79. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 
đời. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


U»><0><w* 


Š7 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì một mình Người đã chịu chết, 

nên hết thảy chúng con khỏi phải chết; 

hơn nữa, một mình Người đã vui lòng chịu chết, 

nên chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. 

Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên thần, 

chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG II 
CÂU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 


Đức Kitô là ơn cứu độ và là sự sông 


68 


80. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 
đồi. 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa. 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Đ. Thát là chính đáng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người, 
và là sự sông lại của kẻ đã chết. 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thân thờ lạy uy linh Chúa, 
muôn đời hoan hỉ trước Tôn Nhan. 

Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài 

hân hoan tung hô rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


69 


KINH TIÊN TỤNG IV 
CÂU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 


Cuộc sống dưới đất và vinh quang trên tròi 


S1. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 
đời. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


U»<><U>~ 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, 

được hướng dẫn theo thánh ý Chúa. 

Khi ở dưới đất, và bởi đất mà ra, 

chúng con được giải thoát khỏi ách tội lỗi, 

nhờ huấn lệnh của Chúa. 

Nhờ Con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc, 

bởi ý Chúa muốn, chúng con được tiến tới 

vinh quang Phục Sinh của Người. 

Vì thế, lạy Chúa, 

cùng với cộng đoàn Thiên thần và các Thánh, 

chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô 


90 
rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


KINH TIÊN TỤNG V 
CÂU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 


Sự Phục Sinh của chúng ta nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô 


82. Đọc kinh Tiên tụng này trong các lễ cầu cho những người đã qua 
đời. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thát là chính đáng. 


Œ >4 Ø >4 Ø >4 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hăng 
hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Vì mặc dầu chúng con đáng phải hư mắt, 


9] 


nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, 
chúng con được kêu gọi hưởng sự sống với Chúa Kitô. 
khi chúng con đã chết vì tội lỗi 

và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Người, 
Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, 

chúng con ở đưới trần gian hằng ca ngợi Chúa 

và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


CÁC KINH NGUYỆN 
THÁNH THÊ 


93 


KINH NGUYỆN THÁNH THÊ I 
hay LE QUY ROMA 
83 X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa. 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Đ. Thát là chính đáng. 
Ti iếp theo Linh mục đọc kinh Tì yên tụng theo luật chữ đỏ, rồi kết 
thúc băng: 
Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
S4. Linh mục dang tay đọc : 
Lạy Cha rất nhân từ, 
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con, 
chấp tay, đọc : 
chúng con khẩn khoản nải xin Cha thương nhận 
làm một dấu Thánh giá trên cả bảnh và chén thánh khi đọc : 
và ban phúc + cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, 
của lễ hy sinh tỉnh tuyên và thánh thiện này. 
dang tay đọc tiếp: 
Chúng con dâng lên Cha 
để cầu cách riêng cho Hội Thánh của Cha, 
xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất 
và cai quản Hội Thánh Công giáo khắp hoàn cầu: 
đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng T 


94 


Đức Giám Mục T... chúng con ” 

và mọi đẳng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông 

truyền. 

85. Cẩm cho người còn sống 

Lạy Chúa xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là... (và ...) 
chấp tay cầu nguyện giây lát cho những người bình mục có ý câu 

nguyện cho. Đoạn giơ tay đọc tiên: 

và mọi người đang sum họp nơi đây, 

mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. 

Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca 

tụng này 

cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc: 

hầu linh hồn được cứu chuộc, 

thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước: 

như vậy, họ được tôn vinh Chúa 

là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. 

S6. Hiệp thông cùng Hội Thánh 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ 


† trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, 

Mẹ của Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con: 
sau là Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ, 

các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo : Thánh Phêrô và Phaolô, 
Anrê, 

(Giacôbê, Gioan, Tôma, Giacôbê, Philipphê, Bartôlômêô, 
Matthêô, 

Simon và Tađêô, Linô, Clêtô, Clementê, Xistô, Cornêliô, 
Cyprianô, 


* Có thể nêu tên Giám Mục Phó và Phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


95 


Laurensô, Crisôgônô, Gioan và Phaolô, Cosma và Đamianô) 
cùng toàn thể các Thánh, 

vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, 

xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen) 


Các kinh Hiệp Thông riêng 
Lê Giáng Sinh và suôt tuân Bát nhật Giáng Sinh 
Hiệp thông cùng Hội Thánh, 
chúng con mừng ngày (đêm) cực thánh, 
là ngày (đêm) Đức Maria đã sinh Đắng Cứu Thế cho trần gian, 
mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền, và chúng con kính nhớ ....... 
Lê Hiên Linh 
Hiệp cùng Hội Thánh chúng con mừng ngày cực thánh 
là ngày Con Một Chúa, đồng hằng hữu với Chúa trong vinh 
quang, 
đã xuất hiện hữu hình, mang xác phảm thực sự như chúng con, 
và chúng con kính nhớ ... 
Từ lễ Vọng Phục Sinh đến Chúa nhật II Phục Sinh 


Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng đêm (ngày) cực 
thánh, 

là đêm (ngày) Đức Giêsu Khô, 

Chúa chúng con đã sông lại về phần xác, và chúng con kính 
nhớ ... 

Lễ Thăng Thiên 


Hiệp thông cùng Hội Thánh chúng con mừng ngày cực thánh, 
là ngày Con Một Chúa, Chúa chúng con, 

đem thân thê yếu hèn của chúng con, đã được kết hợp với 
Người, 

về ngự bên hữu Chúa vinh quang, 

và chúng con kính nhớ ... 


96 


Lễ Chúa Thánh Thân hiện xuống 

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, 
là ngày Chúa Thánh Thân, 

lây hình lưỡi lửa hiện xuông trên các Tông Đô, và chúng con 
kính nhớ 


§7. Linh mục dang tay đọc tiếp : 


Vì vậy, lạy Chúa, xIn vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con, 
là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, 
xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của 
Chúa, 
cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời 
và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. 
chấp tay 
(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.) 


Từ Lễ Vọng Phục Sinh tới Chúa nhật II Phục Sinh 


Vì vậy, lạy Chúa, xIn vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con, 

là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, 

chúng con dâng lên Chúa lễ vật này 

cũng đề cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh 

bởi nước và Thánh Thân, tha thứ mọi tội lỗi cho họ, 

xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của 

Chúa, 

cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời 

và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. 
chắp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.) 


S8. Lĩnh mục sáp hai bản tay lại đặt trên lễ vật và đọc: 


Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, 


97 


làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, 
hâu trở nên cho chúng con Mình và Máu Con chí ái của Chúa 
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 
89. Trong các công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng, dõng dạc, theo đặc tính từng lời. 
Hôm trước ngày chịu khổ hình, 
Linh mục cầm bánh, náng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
Người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, 
ngước mắt lên 
ngước mắt lên trời hướng về Chúa là Cha toàn năng của 
Người, 
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ ĂN: 
VÌ NÀY LÀ MÌNH THÀY 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Linh mục câm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và củi mình sâu thờ lạy. 
90. Rồi đọc tiện: 
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 
Linh mục câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 
tiên: 
Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính, 
cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, 
và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THÀY, 


98 


MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐÓ RA CHO CÁC CON 

VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 


Linh nưục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống 
khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 
Rồi xướng: 
Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo: 


Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chết 
và tuyên xưng Chúa sông lại, cho tới khi Chúa đên. 
Hoặc: 
Lạy Chúa, mỗi lẫn ăn bánh và uống chén này, 
chung con loan truyện Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đên. 


Hoặc: 


Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
và sự Phục Sinh của Chúa đê giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng con. 


092. Sau đó, Linh mục dang tay đọc : 


Vì vậy, lạy Chúa, 

chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân Thánh Chúa, 
kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết 
và lên trời vinh hiển của Đức Kitô, Con Chúa, Chúa chúng 
con, 

chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban 

mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa: 

lễ vật thanh khiết, 

lễ vật thánh thiện, 

lễ vật tỉnh tuyên, 

bánh Thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. 


99 


93. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ 
vật này 

và thương nhận như đã nhận lễ vật của Abel tôi trung của 
Chúa, 

hy lễ của Abraham tô phụ chúng con, 

hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền 

của Melkisêđê, Thượng tế của Chúa. 


94. Linh mục cúi mình, chấp tay đọc tiếp : 


Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa 
sai Sứ Thân dâng lê vật này lên bàn thờ cao sang, 
trước tôn nhan uy linh Chúa, đê hêt thảy khi tham dự bàn tiệc 
này, 
là rước Mình và Máu cực Thánh Con Chúa, 
đứng thẳng lên, làm dấu Thánh gía trên mình và đọc : 

chúng con được + tràn đầy ân phúc bởi trời. 

chấp tay 
(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.) 


95. Cầu cho người đã qua đời. 
Dang tay đọc: 

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (những) tôi tớ Chúa là...... (và...) 

được ghi dâu đức tin, đã ra đi trước chúng con 

và đang nghỉ giâc bình an. 

chấp tay cầu nguyện giây lát cho những người đã qua đời mà ngài 

muôn câu nguyện cho. Rồi dang tay đọc tiên: 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, 

và tât cả mọi người, 

đặc biệt các bậc tô tiên, ông bà, cha mẹ 

và thân băng quyên thuộc chúng con, 

đã an nghỉ trong Đức Kitô 


100 


được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. 


chấp tay 

(Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.) 

%6. 7Tay mặt đấm ngực và đọc: 

Xin cũng cho chúng con, là tôi tớ tội lỗi, 
rồi dang tay đọc tiếp: 

đang hy vọng vào lượng từ bị hải hà của Chúa 

được thông phần với cộng đoàn các Thánh Tông Đồ 

và các Thánh Tử Đạo : 

Thánh GIoan, Têphanô, Matthia, Barnaba, 

(Inhaxiô, Alexanđrô, Marcellinô, Phêrô, 

PhêlixIta, Perpetua, Agata, Luxia, Anê, XêxIlia, Anastasia) 

và toàn thê các Thánh, 

Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, 

nhưng rộng lòng tha thứ 

mà cho chúng con được đồng phận với các ngài. 
chấp tay 

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

97. Đọc tiếp : 


Lạy Chúa, nhờ Người, 

Chúa hăng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc 

và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. 

98. Linh mục cẩm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả hai 
lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người 

mà mọi danh dự và vinh quang đêu quy vê Chúa, là Cha toàn 

năng, 

trong sự hợp nhât của Chúa Thánh Thân đên muôn đời. 
Cộng đoàn tung hồ : 


101 


Amen. 
Đoạn đọc Nghỉ thức Hiệp lễ, trang 98. 


102 


KINH NGUYỆỆN THÁNH THẺ II 


99. Dù có kinh Tiên tụng riêng, kinh nguyện Thánh Thể này có thể 
dùng với các kinh Tiên tụng khác, đặc biệt là những kinh trình bày 
tóm lược mầu nhiệm cứu độ, ví dụ, các kinh Tiên tụng chung. 


. Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hồn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
.. Thật là chính đảng. 


%0 >*< 0> 


Lạy Cha chí Thánh, 

nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô, 

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Người là Ngôi Lời của Cha, 

nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài, 

Người được Cha sai đến làm Đắng Cứu Độ và Chuộc Tội 
chúng con, 

Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần 

và được Đức Trinh Nữ sinh ra. 

Đề chu toàn thánh ý Cha 

và đề dành riêng cho Cha một dân tộc thánh thiện, 

Người đã dang tay chịu khổ hình 

để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, 
chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô 
răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 


103 


Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

100. Linh mục dang tay đọc : 


Lạy Chúa, Chúa thật là Đắng Thánh, 
là nguôn mọi sự thánh thiện. 
101. Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc : 
Vì thế, chúng con nải xin Chúa 
dùng ơn Thánh Thân Chúa thánh hóa những của lề này, 
chấp tay rôi làm một dấu Thánh giá trên cả bảnh và chén thánh 
khi đọc : 
để trở nên cho chúng con, 
Mình và + Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 
chấp tay 
102. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải đọc 
rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, 
Linh mục cẩm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
Người cầm lấy bánh, tạ ơn, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói : 
hơi củi mình 
TẮT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ ĂN : 
VỊ NAY LA MINH THÁY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Linh mục cẩm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 
đặt lại trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 
103. Rồi đọc tiến 


104 


Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 
Linh mục câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 
tiên: 
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, 
trao cho các môn đệ mà nói : 
hơi cúi mình 
TẮT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG : 
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THÂY, 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 
SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON 
VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI ". 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THÂY. 


Linh nưục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt 
xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 


104. Rồi xướng: 
Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo: 


Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết 
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng con. 
105. Lính mục dang tay đọc : 


Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống 
lại, 
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh 


105 


và chén cứu độ đề tạ ơn Chúa, 
vì Chúa đã thương cho chúng con 
được xứng đáng hâu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. 
Chúng con tha thiệt nài xin Chúa 
cho chúng con khi thông phân Mình và Máu Đức Kttô, 
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thân. 
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn 
cầu, 
đê kiện toàn Hội Thánh trong đức mên, cùng với Đức Giáo 
Hoàng T...., 
Đức Giám Mục T... chúng con” (và toàn thê hàng giáo sĩ.) 
Khi phong chức Giảm Mục thì thêm: 
và tôi tớ Chúa là ... 
mà hôm nay Chúa đã muôn đặt làm Ciám Mục của giáo phận 
cũng như nhớ đến toàn thê hàng giáo sĩ. 
Khi phong chức Lính mục thì thêm: 
Xin Chúa cũng nhớ đến những tôi tớ này của Chúa 
là những linh mục mà hôm nay Chúa đã muôn ban cho Hội 
Thánh 
cũng như nhớ đên toàn thê hàng giáo sĩ. 
Khi phong chức Phó tế thì thêm: 
Xin Chúa cũng nhớ đến nhưng con cái này của Chúa 


là những thừa tác viên mà hôm nay Chúa đã muôn ban cho 


Ÿ Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


106 


Hội Thánh, 
cũng như nhớ đên toàn thê hàng giáo sĩ. 
Trong lễ khẩn trọn đời của Nam tu sĩ thì thêm: 


Lạy Chúa, xin nhớ đến những người anh em tu sĩ 
ngày hôm nay tận hiễn cho Chúa 

Xin cho họ sống với Chúa cho hết tình con thảo 
và đem hết cuộc đời làm rạng danh Chúa. 


Trong lễ khẩn trọn đời của Nữ Tu sĩ thì thêm: 


Xin Chúa thương đến các người chị em chúng con 

đã vì Chúa mà từ bỏ tất cả. 

Xin cho họ một niềm tin sông động 

đề họ tìm thấy Chúa trong muôn vật muôn loài, 

và đem hết sức mình đáp lại nhu cầu của anh chị em. 
Trong lễ Khai tâm Kitô giáo thì thêm: 

Lạy Chúa xin nhớ đến những anh chị em 

hôm nay nhờ bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức 

được đón nhận vào gia đình Chúa. 

XIn cho những người anh chị em tân tòng này 

đem hết lòng tin mà can đảm bước theo Chúa Kitô. 


Trong lễ câu cho người đã qua đời, có thể thêm: 


Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ........ 


mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. 


Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, 
thì cũng được sống lại như Người. 


XIn Chúa cũng nhớ đên anh chị em chúng con 
đang an nghỉ trong niêm hy vọng sông lại, 
và mọi người, đặc biệt các bậc tô tiên, ông bà, cha mẹ 


107 


và thân bằng quyên thuộc chúng con, 
đã ly trân trong tình thương của Chúa. 
Xin cho hệt thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. 


Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, 

cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, 

cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 

các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh 

đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, 

và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh 
Chúa. 


chấp tay 
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 


106. Linh mục cẩm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 
hai lên và đọc 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người 

mà mọi danh dự và vinh quang đêu quy về Chúa là Cha toàn 

năng, 

trong sự hợp nhât của Chúa Thánh Thân đên muôn đời. 

Cộng đoàn tung hô : Amen. 


108 


KINH NGUYỆN THÁNH THẺ III 


107. X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa. 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thát là chính đáng. 
tý iếp theo đọc kinh Tiên tụng theo luật Chữ đỏ, rồi kết thúc nhự 
sS—,M: 
Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo bình. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
108. Linh mục dang tay đọc: 


Lạy Chúa, Chúa thật là Đắng Thánh, 

và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, 

vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, 

do quyên năng tác động của Chúa Thánh Thần, 

Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, 

và không ngừng quy tụ một dân riêng, 

để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyên. 
109. Linh mục sáp hai bản tay lại, đặt tay trên lễ vật và đọc : 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, 

nhờ cũng một Chúa Thánh Thân, 

đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây 


chấp tay, rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 
đọc : 


109 
đề trở nên Mình và + Máu Đức Giêsu Kitô, 
Con Chúa, Chúa chúng con, 
chấp tay 
thừa lệnh Người chúng con cử hành mâu nhiệm này. 


110. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời. 


110 


Trong đêm bị trao nộp, 
Linh mục cầm bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
chính Người cầm lấy bánh, 
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói : 
hơi cúi mình 
TÁT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ ĂN : 


VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 


Linh mục cẩm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 
đặt lại trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 
111. Rồi đọc tiễn: 
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 
Linh mục câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút rồi đọc 
tiên: 
Người cầm lấy chén, 
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, 
và trao cho các môn đệ mà núi : 
hơi cúi mình 
TẮT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ UỐNG : 
VÏ NÀY LÀ CHEN MÁU THÂY, 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 
SẼ ĐÔ RA CHO CÁC CON 


VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI ". 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THÀY. 


Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên 
khăn thánh và củi mình sâu thờ lạy. 


112. Rồi xướng: 
Đây là mầu nhiệm đức tin. 


Cộng đoàn tung hồ theo: 


III 


Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết 
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc - 
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này 
chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa 
đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng con. 
113. Linh mục dang tay đọc : 


Vì vậy, lạy Chúa, 

khi kính nhớ cuộc khố hình sinh ơn cứu độ, 

Sự sông lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, 

đồng thời mong đợi Người lại đến, 

chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này 
để tạ ơn Chúa. 

Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên 
Chúa, 

và khi Chúa nhận đây chính là Của Lễ 

mà Chúa muốn được hiến tế để nguôi lòng Chúa, 

xin cho chúng con được bố dưỡng bởi Mình và Máu Con 
Chúa, 

và được tràn đầy Thánh Thần của Người, 

thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. 
Nguyện xin Chúa Thánh Thần 

làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiễn Chúa, 
để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp 

cùng với các người Chúa đã chọn, 

nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, 
các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử đạo hiền vinh, 


112 


(cùng với Thánh ... ởên Thánh kính trong ngày hoặc Thánh bồn 
mạng) 

và toàn thê các Thánh, 

vì chúng con tin tưởng các ngài 

luôn chuyền cầu cùng Chúa cho chúng con. 


Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Của Lễ hòa giải này 

đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế ĐIỚI. 

Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần 
gian 

được vững mạnh trong đức tin và đức mến 

cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng TT... 

và Đức Giám Mục T... chúng con”, 

cùng toàn thê hàng Giám Mục, giáo sĩ khắp nơi, 

và tất cả dân riêng Chúa. 


Xin Cha thương nhậm lời cầu của gia đình 

mà Cha đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. 
Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha 
đang tản mác khắp nơi về với Cha. 


† Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, 
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
và thân bằng quyên thuộc chúng con. 
đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế, 
Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy 
vọng sẽ tới, 
để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. 
chấp tay 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


113 


nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. 

114. Linh mục câm đĩa thánh có bảnh Thánh và chén thánh, 
nâng cả hai lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người 

mà mọi danh dự và vinh quang đêu quy về Chúa là Cha toàn 

năng, 

trong sự hợp nhât của Chúa Thánh Thân đên muôn đời. 
Cộng đoàn tung hô : ÁmeH. 


115. Khi dùng Kinh nguyện Thánh Thể này trong lễ cầu cho người đã 
qua đời, có thể thay thể phân † như sau: 


† Lạy Cha xin nhớ đến (những) tôi tớ Cha là .. 

mà (hôm nay) Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. 

Xin ban cho kẻ đã chết như Con Cha, thì cũng được sông lại như Người, 
khi Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất 

và cho thân xác mọn hèn chúng con 

trở nên giống thân xác sáng láng của Người. 

Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, 

và mọi người, đặc biệt, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ 

và thân bằng quyên thuộc chúng con, 

đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. 

Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, 
để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, 

khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, 

vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, 

thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha 

và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng, 

chấp tay 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. 


114 


Đoạn đọc Nghỉ thức Hiệp lễ, trang 98 


115 


KINH NGUYỆỆN THÁNH THẺ IV 


116. Không được thay thể kinh Tiên tụng này, 
vì cáu trúc của kinh này trình bày tóm lược lịch sử cứu độ. 


Chúa ở cùng anh chị em. 

. Và ở cùng cha. 

. Hãy nâng tâm hỗn lên. 

. Chúng con đang hướng về Chúa. 

. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
. Thật là chính đảng. 


Œ >4 >4 Đ > 


Lạy Cha chí Thánh, tạ ơn Cha thật là xứng họp, 

tôn vinh Cha thật là chính đáng, 

vì Cha là Thiên Chúa thật, duy nhất và hằng sống, 

hiện hữu từ trước muôn thuở và tồn tại đến muôn đời, 

ngự trị trong ảnh sáng siêu phàm, 

nhưng Cha cũng là Đắng duy nhất tốt lành và là nguồn mạch 
sự sống, 

đã tác tạo mọi loài đề chúng được đầy tràn ơn phúc, 

và nhiều thụ tạo vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha. 


Vì thế, có vô số Thiên thần hầu cận trước nhan Cha, 

ngày đêm phụng sự Cha, chiêm ngưỡng Thánh nhan Cha vĩnh 
hiển 

và không ngớt tôn vinh Cha. 

Hiệp cùng các ngài, chúng con và mọi thụ tạo đưới bầu trời, 
nhờ tiếng nói của chúng con, 

hân hoan tuyên xưng danh Cha mà ca hát rằng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 


116 


Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


117 


117. kính mục dang tay đọc : 


Lạy Cha chí Thánh, chúng con tuyên xưng Cha là Đắng cao 
cả, 

đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương. 

Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha 

và trao cho việc trông col vũ trụ, 

đề khi phụng sự một mình Cha là Đắng Tạo Hóa, 

con người cai quản mọi loài thụ tạo. 

Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, 
Cha đã không bỏ mặc con người đưới quyền lực sự chết. 
Thật vậy, Cha đã thương cứu g1úp mọi người, 

để những ai tìm Cha đều gặp Cha. 

Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người, 

và dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người đợi chờ ơn cứu độ. 


Lạy Cha chí Thánh, Cha yêu thương thế gian, 

đến nỗi, khi tới thời viên mãn, 

Cha đã sai Con Một đến làm Đắng Cứu Độ chúng con. 
Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể 

và được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, 

đã sống trọn thân phận con người của chúng con, ngoại trừ tội 
lỗi, 

đã loan báo Tin Mừng cứu độ cho người nghèo khó, 
sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, 

niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn. 

Đề chu toàn ý định của Cha, 

Người đã nộp mình chịu chết, và từ cõi chết sông lại, 
Người hủy diệt sự chết và canh tân sự sống. 


Và đê chúng con không còn sông cho chính mình nữa, 
mà sông cho Đâng đã chêt và sông lại vì chúng con, 


118 


thì lạy Cha, từ nơi Cha, 

Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu 

đến với các tín hữu, 

để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của Người nơi trần 
gian, 

và hoàn tất công việc thánh hóa. 


119 


118. Linh mục sáp hai bản tay lại, đặt trên lễ vật và đọc : 


Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
cho Chúa Thánh Thân thương thánh hóa những của lễ này, 


chấp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi 
đọc 


để trở nên Mình + và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con 
chấp tay 
hầu chúng con cử hành mẫu nhiệm cao cả 
mà chính Người đã trôi lại cho chúng con 
làm giao ước muôn đời. 
119. Trong các công thức sau đáy, các lời Chúa phải được đọc 
rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời 
Vậy, lạy Cha chí Thánh, 
khi đên giờ Người được Cha tôn vinh, 
và vì yêu thương những kẻ thuộc vê mình còn ở trân gian, 
Người đã yêu thương họ đên cùng: 
nên trong bữa ăn tôi, 
Linh mục cầm bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút rồi đọc tiếp: 
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 
bẻ ra, và trao cho các môn đệ mà nói : 
hơi cúi mình 
TÁT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ ĂN : 


VÌ NÀY LÀ MÌNH THÂY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 


Linh mục câm bảnh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
tháy, 
rồi lại đặt xuống đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 


120. Rồi đọc tiễn: 


Cùng một thê thức Ấy, 


120 


Linh mục câm lấy chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 
tiên: 
Người câm lây chén rượu nho, tạ ơn 
và trao cho các môn đệ mà nói : 


121 


hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉẾN MÁU THÂY, 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 
SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON, 


VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỌI 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 


Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên 
khăn thánh và củi mình sâu thờ lạy. 
121. Rồi xướng: 
Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo: 


Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết 
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc - 
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 
chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc - 
Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng Thánh giá 
và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng c0Hn. 
122. Linh mục dang tay đọc: 


Vì vậy, lạy Chúa, giờ đây cử hành lễ tưởng niệm công trình 
cứu chuộc, 

chúng con kính nhớ Đức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, 
chúng con tuyên xưng Người sống lại và lên trời ngự bên hữu 
Chúa, 

và đang khi đợi chờ Người đến trong vinh quang, 

chúng con dâng lên Chúa Mình và Máu Người 

làm hy lễ đẹp lòng Chúa và sinh ơn cứu độ cho cả trần gian. 


Lạy Chúa, xIn đoái nhìn Hiên Lê 


122 


chính Chúa đã dọn sẵn cho Hội Thánh Chúa, 

xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai 

sẽ thông phần cùng một bánh và chén này, 

được Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một thân thể, 
trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô để ca tụng vinh 
quang Chúa. 


123 


Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người 

mà chúng con dâng của lễ này cầu cho họ : 

trước hết, tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T... 

Đức Giám Mục T... chúng con” và toàn thể hàng Giám Mục, 
sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, 

những người hiện diện chung quanh đây và toàn thể dân Chúa, 
cùng mọi người đang thành tâm tìm Chúa. 


Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời 
trong bình an của Đức Kitô, 

đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ 

và thân bằng quyền thuộc chúng con 

cùng tất cả mọi người quá cô 

mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. 


Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha 
được hưởng phân gia nghiệp thiên quốc, 
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
các Thánh Tông Đồ và các Thánh trong nước Cha, 
ở đó, cùng với muôn loài thụ tạo 
đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết, 
chúng con được tôn vinh Cha, 
chấp tay 


nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 
nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thê gian. 


123. Linh mục câm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, 
nâng cả hai lên và đọc: 


Chính nhờ Người, với Người và trong Người 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


124 


mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn 

năng, 

trong sự hợp nhât của Chúa Thánh Thân đên muôn đời. 
Cộng đoàn tung hô: Amen. 


Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98 


125 


NGHI THỨC HIỆP LẺ 
124. Đặt chén thánh và đĩa thánh xuống, Linh mục chấp tay đọc. 


Vâng lệnh Chúa Cứu thế và theo thê thức Người dạy, 
chúng ta dám nguyện răng : 


Linh mục dang tay và cùng với cộng đoàn đọc tiếp: 


Lạy Cha chúng con ở trên trời : 

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng ; 

Nước Cha trị đến ; 

Ý Cha thê hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ; 
và tha nợ chúng con, 

như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con ; 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ ; 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 


125. Linh mục dang tay đọc một mình : 


Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, 
xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được 
bình an, 
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu g1úp, 
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi 
và được an toàn khỏi mọi biến loạn : 
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, 
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đẳng Cứu Độ chúng con. 
chấp tay. 
Cộng đoàn tung hô kết thúc lời nguyện: 


Vì vương quyên, uy lực và vinh quang là của Chúa đên muôn 
đời. 


126. Linh mục dang tay, đọc rõ tiếng : 


126 


Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng: 

Thây đê lại bình an cho các con, 

Thây ban bình an của Thây cho các con : 

Xin đừng châp tội chúng con, 

nhưng xin nhìn đên đức tin của Hội Thánh Chúa; 

xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an 

và hợp nhât theo thánh ý Chúa. 

chấp tay. 

Chúa hăng sống và hiển trị muôn đời. 
Cộng đoàn thưa : Amen. 

127. bình mục quay về phía cộng đoàn và nói đang khi dang tay rồi 
chấp lại 

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em 
Cộng đoàn thưa: Và ở cùng Cha. 

128. Tùy nghỉ, Linh mục hoặc Phó tế nói: 


Anh (chỊ) em hãy chúc bình an cho nhau 


Mọi người theo thói quen địa phương, chúc bình an, bày tỏ sự hiệp 
thông và tình thương mên đôi với nhau. Linh mục chúc bình an cho 
Phó tê hay cho Thừa tác viên. 

129. Rồi cẩm lấy bánh Thánh, bẻ ra trên địa thánh, lấy một miễng nhỏ 
bỏ vào chén thánh và đọc thám: 

Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận 

đem lại cho chúng con sự sông muôn đời. 

130. Trong khi đó đọc hoặc hát : 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đắng xóa tội trần gian : 

xin thương xót chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đâng xóa tội trân gian : 

xin thương xót chúng con. 


127 


Lạy Chiên Thiên Chúa, Đắng xóa tội trần gian : 

xin ban bình an cho chúng con. 
Nếu việc bẻ bánh kéo đài, có thế lặp lại. nhiễu lần : “Lạy Chiên 
Thiên Chúa... ”, nhưng lân cuối cùng vân kết: “Xin ban bình an 
cho chúng con ”. 


131. Linh mục chấp tay đọc thâm: 


Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, 

bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh 
Thần, 

Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống : 

XIn dùng Minh và Máu Thánh Chúa đây 

cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự đữ : 

xin cho con hăng tuân giữ giới răn Chúa, 

và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 


128 


Hoặc: 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh 
Chúa, 
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, 
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn 
xác con. 


132. Linh mục cúi mình, câm bảnh Thánh nâng lên trên đĩa thánh hay 
chén thánh, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng: 


Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đắng xóa tội trần gian. 
Phúc cho aI được mời đên dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 
Linh mục đọc chung với công đoàn một lần : 
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, 
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hôn con sẽ lành mạnh. 
133. Linh mục quay lên bàn thờ, đọc thâm : 
Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, 
cho con được sông muôn đời. 


Linh mục cung kính rước Mình Thánh. 
Rôi cầm chén thánh và đọc thâm: 

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, 

cho con được sông muôn đời. 
Linh mục cung kính rước Máu Thánh. 

134. Rồi cẩm đĩa thánh hoặc bình đựng Mình Thánh đi đến với những 
người rước lê, nâng Bánh Thánh lên một chút trước mặt từng 
người và nói: 

Mình Thánh Chúa Kitô. 

Người rước lễ thưa Amen và rước lễ 
Nêu Phó tê cho rước lê thì cũng làm như vậy. 
135. Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy. 


129 


136. Trong lúc Linh mục rước lễ thì bắt đầu hát ca Hiệp lễ 

137. Cho rước lễ xong, Linh mục hoặc Phó tễ hoặc thấy (đã lãnh tác 
vụ) Giúp lê lau đĩa thánh gạt vào chén thánh rôi trắng chén thánh. 
Trong lúc trắng chén thánh, Linh mục đọc thậm: 

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, 

xin cho chúng con tiêp nhận với tâm hôn trong sạch, 

và xin cho ân huệ đời này 

trở nên linh dược cho chúng con được sông muôn đời. 

138. Linh mục có thể trở về ghế. Tùy nghỉ giữ thỉnh lặng thánh trong ít 
phái, : 
cũng có thê hảt hoặc đọc Thánh vịnh hay Thánh ca tạ ơn hay 
Thánh thị. 

139. Linh mục đứng lại shế hoặc tại bàn thờ hướng về cộng đoàn, 
chấp fay và nói: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện... 


Mọi người cùng với Linh mục thính lặng giây lái, trừ khi đã giữ 
thịnh lặng trước rồi, đoạn Linh mục dang tay đọc lời nguyện Hiệp 
lê 

Kết lời nguyện, cộng đoàn tung hô : Amen. 


NGHI THỨC KẾT LỄ 


140. Nếu có những thông báo cân thiết, có thể nói cách văn tắt. 
141. Rồi giải tán dân chúng. Linh mục quay về phía cộng đoàn, dang 
tay chào: 
Chúa ở cùng anh chị em. 
Cộng đoàn thưa: Và ở cùng Cha. 
Linh mục ban phép lành cho dân chúng và nói : 
XIn Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
ban phúc lành cho anh chị em. 


130 


Cộng đoàn thưa: Am€H. 


142. Trong một số ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép 
lành này, ty theo Chữ Đỏ, có công thức ban phép lành trọng thê 
hơn hay lời nguyện trên dân chúng. (x. trang 92vs) 


143. Trong lễ Đại Triều, Chủ tế đội mũ, dang tay đọc: 


Chủ tế : Chúa ở cùng anh chị em. 
Mọi người thưa : Và ở cùng Cha. 
Chủ tế : Hãy chúc tụng danh Chúa. 
Mọi người thưa : Từ bây giờ và cho đến muôn đời. 
Chủ tế : Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. 


Mọi người thua — : Là Đẳng tạo thành trời đất. 
Chủ tế cẩm gậy, nếu có sử dụng gậy, 
làm 3 dấu Thánh giá trên dân chúng và đọc: 
XIn Thiên Chúa toàn năng 
là Cha, + và Con, + và Thánh + Thần 
ban phúc lành cho anh chị em 


Mọingười : Am€H. 

144. Rồi Phó tế hoặc Linh mục chắp tay quay về phía cộng đoàn tuyên 

bỏ: 

LỄ xong, chúc anh chị em đi bình an. 

Cộng đoàn thưa : lạ ơn Chúa. 
145. Rồi Linh mục cung kính hôn bàn thờ như lúc đầu lễ. Sau hết, cùng 
với các Thừa tác viên cúi mình sâu chào bản thở và rời cung thánh. 
146. Nếu ngay sau lễ có cử hành Nghỉ thức phụng vụ nào khác thì bỏ 
Nghỉ thức Giải tản. 


131 


CÔNG THỨC BAN PHÉP LÀNH CUÓI LỄ 
VÀ LỜI NGUYỆN TRÊN DÂN CHÚNG 


CÁC CÔNG THỨC 
BAN PHÉP LÀNH TRỌNG THẺ 


Linh mục được ty nghỉ sử dụng các công thức ban phép lành sau 
đây để kết thúc các cử hành Thánh lễ, hoặc phụng vụ Lời Chúa 
hoặc các Giờ kinh phụng vụ hoặc các cử hành bí tích. 


Phó tế, hoặc khi không có Phó tế thì chính Linh mục mời gọi cộng 
đoản : Anh chị em hãy cúi mình đón nhận phép lành. Rồi Linh mục 
dang hai tay trên cộng đoàn, đọc công thức ban phép lành và mọi 
người thưa : 1men. 


I. Trong các cử hành về mùa 
1, Mùa Vọng 
Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bị, 
nhờ việc Con Chúa đên trong ánh huy hoàng 
thánh hóa và đô tràn phúc lành của Ngài cho anh chị em 
là những kẻ tin Con Một Chúa đã đên và mong đợi Người sẽ 
đên. 
Ð. Amen. 
Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em, trong cuộc sông hiện tại, 
được bên vững trong đức tin, vui mừng trong đức cậy 
và sinh hoa kêt quả trong đức mên. 
Ð. Amen. 


Anh chị em vui mừng sốt sắng 

đón nhận Đắng Cứu Chuộc chúng ta đến trong xác phàm, 
xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống 
đời đời 

khi Người vinh quang ngự đến lần thứ hai. 


132 


Ð. Amen. 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


133 


2, Lễ Chúa Giáng Sình 

Thiên Chúa vô cùng thiện hảo 

đã nhờ Con của Ngài nhập thê mà xua đuôi bóng tôi trân gian 
và nhờ Con của Ngài Giáng Sinh vĩnh hiên 

mà sáng soI đêm (ngày) cực Thánh này. 

XIn Ngài xóa tan bóng đen tật xâu khỏi anh chị em 

và chiêu soi tâm hôn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. 

D. Amen. 


Thiên Chúa đã muốn nhờ Thiên thần loan báo cho các mục 
đông 

niêm vul trọng đại Con Ngài Giáng Sinh đem lại ơn cứu độ. 
Xin Ngài đô tràn niêm vui vào tâm trí anh chị em 

và làm cho anh chị em thành những người loan báo Tìn Mừng 
của Ngài. 

Ð. Amen. 

Thiên Chúa đã dùng việc nhập thê của Con Ngài 

mà nôi kêt đât với trời 

xin Ngài cho anh chị em được tràn đây ơn bình an 

và lòng thương mên của Ngài. 

Và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phân với Hội Thánh 
trên trời. 

Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 
3. Đầu Năm 


XIn Thiên Chúa là nguôn suôi mọi phúc lành 
ban cho anh chị em muôn ơn: 


134 


tuôn đô trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài 

và gìn giữ anh chị em suôt cả năm được hôn an xác mạnh. 
DĐ. Amen. 

Xin Thiên Chúa gìn g1ữ anh chị em được vẹn toàn trong đức 
tin 

ban cho anh chị em được bên bỉ trong đức cậy 

và cùng với lòng nhân nại thánh thiện 

được kiên vững đên cùng trong đức mên. 

Ð. Amen. 


135 


Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng 

và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài 
xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi 
mọi lúc 

và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. 

DĐ. Amen. 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


ĐÐ. Amen. 
4. Lễ Hiển Lình 


Xin Thiên Chúa, Đắng đã kêu gọi anh chị em 

từ chốn tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài 
thương đồ phúc lành của Ngài xuống trên anh chị em 
và làm cho tâm hồn anh chị em được vững mạnh 
trong đức tin, đức cậy và đức mến. 


Ð. Amen. 


Vì anh chị em tin tưởng bước theo Đức Kitô, 

Đâng hôm nay đã tỏ cho thê giới thây 

Người là ánh sáng chiêu dọi nơi tôi tắm 

xin Người cũng làm cho anh chị em 

trở nên ánh sáng cho anh chị em mình. 

D. Amen. 

Ước gì sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian, 

anh chị em đên được với Đâng mà nhờ ngôi sao dân đường 
các đạo sĩ đã tìm kiêm và đã rât vui mừng gặp được. 
Người là Chúa Kitô, là ảnh sáng bởi ảnh sáng. 

DĐ. Amen. 


136 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


137 


5, Về cuộc Khổ Nạn 

Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, 

Đắng đã dùng cuộc khổ nạn của Con Một Ngài 

mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, 

ban cho anh chị em được lãnh nhận ơn phúc lành khôn tả của 
Ngài, 

nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người. 

Ð. Amen. 


Xin cho anh chị em được lãnh nhận phúc trường sinh 
bởi Đầng mà anh em tin là nhờ cái chêt tạm thời của Người 
anh chị em được thoát khỏi cái chêt muôn đời. 


Ð. Amen. 
Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Đức Kitô, 
anh chị em được thông phân sự sông lại của Người. 
Ð. Amen. 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 
6. Mùa Phục Sình 


Thiên Chúa, Đắng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu 
chuộc 

và ơn làm nghĩa tử nhờ sự Phục Sinh của Con Một Ngài, 

xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. 


Ð. Amen. 


138 


Nhờ Con Một Chúa cứu chuộc, 

anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi, 

Ước chi, nhờ ơn Người rộng ban, 

anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Người đến 
muôn đời. 


Ð. Amen. 


139 


Nhờ tin vào Con Một Thiên Chúa, 

anh chị em đã được sông lại trong phép rửa tội, 

Ước chỉ giờ đây, nhờ sông ngay chính, 

anh chị em cũng đáng được đên với Người trong Nước Trời. 
Ð. Amen. 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


ĐÐ. Amen. 
7, Lễ Chúa Thăng Thiên 


Hôm nay Con Một Thiên Chúa đã lên trời cao 
và mở lôi cho anh chị em vào nơi chính Người đang ngự trị, 
xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em. 


Ð. Amen. 


Như Chúa Kitô sau khi Phục Sinh 

đã tỏ mình ra cho các môn đệ thấy thế nào, 

thì khi Người đến xét xử, xin Thiên Chúa cũng cho Người 
tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như vậy. 


Ð. Amen. 


Anh chị em tin Đức Kitô đang uy linh hiễn trị cùng Chúa Cha, 
ước chỉ anh chị em cũng có thể vui mừng cảm nghiệm được 
Người đang ở cùng anh chị em mọi ngày 

cho đến tận thế như lời Người đã hứa. 


Ð. Amen. 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 


140 


là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


8%, Lễ Chúa Thánh Thẫn Hiện Xuống 

XIn Thiên Chúa là Cha sự sáng, 

Đắng đã thương ban Thánh Thần Bảo trợ 

để soi sáng lòng trí các môn đệ, 

ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài 

và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần. 

Ð. Amen. 

Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ 

tây sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ 

và làm cho tâm hồn anh chị em 

được tràn đây ánh sáng của ngọn lửa ấy. 

Ð. Amen. 

Xin Đẳng đã đoái thương kết hiệp nhiều ngôn ngữ khác nhau 
để tuyên xưng một đức tin duy nhất, 

làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin, 
và nhờ đức tin ấy, xin Ngài ban cho anh chị em 

đi từ cảnh trông đợi đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền. 
DĐ. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 

Ð. Amen. 

9, Thường Niên 1 

Xn Chúa ban phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em. 
Ð. Amen. 

Xin Chúa chiếu nhan Thánh rạng ngời của Ngài trên anh chị 


14I 


em 
và thương xót anh chị em. 

Ð. Amen. 

XIn Chúa quay mặt lại nhìn anh chị em 

và ban cho anh chị em được hưởng bình an của Ngài. 

Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 
Ð. Amen. 

19. Thường Niên 2 

Xin bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi cảm thức, 

gìn giữ tâm hôn và trí khôn anh chị em 

đê anh chị em hiêu biêt yêu mên Thiên Chúa 

và Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 
Ð. Amen. 

11, Thường Niền 3 


XIn Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em 
theo lượng khoan dung của Ngài 

và cho anh chị em cảm nhận được sự khôn ngoan sinh ơn cứu 
độ. 

Ð. Amen. 


XIn Ngài luôn nuôi dưỡng anh chị em băng giáo lý đức tin 
và cho anh chị em được kiên tâm bên chí thực hiện các việc 


142 


lành thánh. 
Ð. Amen. 


Xin Thiên Chúa dẫn bước anh chị em đến với Ngài 

và tỏ cho anh chị em con đường đưa tới bình an và bác ái 
Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


12. Thường Niên 4 

Xin Thiên Chúa là nguồn mọi niềm an ủi 

an bài chuỗi ngày đời anh chị em trong bình an của Ngài 
và ban cho anh chị em ơn phúc lành của Ngài. 

DĐ. Amen. 


143 


Xin Thiên Chúa luôn giải thoát anh chị em khỏi mọi biến loạn 
và củng cô tâm hôn anh chị em trong tình yêu của Ngài. 

Ð. Amen. 

Ước gì nhờ được sung mãn các ơn tin cậy mến, 

anh chị em trải qua cuộc đời này với nhiêu thành quả trong 
công việc 

và đời sau có thê đạt được hạnh phúc. 

Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 
Ð. Amen. 

13. Thường Niên 5 

XIn Thiên Chúa toàn năng 

luôn loại trừ khỏi anh chị em hêt mọi điêu tai hại, 

và đoái thương tuôn đô trên anh chị em phúc lành của Ngài. 
Ð. Amen. 

Xin Thiên Chúa làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng nghe lời 
Chúa, 

đê tâm hôn anh chị em được tràn đây niêm vui muôn đời. 
Ð. Amen. 

Ước gì, nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải 

anh chị em luôn tiên bước theo huân lệnh Chúa 

và được nên đông thừa tự với các công dân Nước Trời. 

Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 


144 


xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


145 


14 Thường Niên 6 

Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em mọi phúc lành thiên quốc 
và luôn làm cho anh chị em được thánh thiện 

và tinh tuyền trước nhan Ngài; 

xin Ngài đồ tràn trên anh chị em 

nguồn phong phú vinh quang của Ngài; 

xin Ngài huấn luyện anh chị em bằng lời chân lý, 

giáo huấn anh chị em bằng Tin Mừng cứu độ 

và luôn ban cho anh chị em được giàu lòng bác ái huynh đệ. 
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. 

Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thần, 

xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 
Ð. Amen. 


H. Trong các cử hành kính các Thánh 
Lễ Đức Trình Nữ Maria 
Thiên Chúa vì lòng nhân từ 
đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con 
mà cứu chuộc nhân loại, 
xin Ngài đoái thương cho anh chị em 
nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. 
Ð. Amen. 
Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc 
cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, 
nhờ Người, anh chị em đã đáng lãnh nhận Đắng ban sự sống. 
Đ. Amen. 
Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, 
xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc 
là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. 
Ð. Amen. 


146 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 
DĐ. Amen. 

16. Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô 

Thiên Chúa toàn năng đã làm cho anh chị em nên kiên vững 
trong lời tuyên xưng rất hữu ích của Thánh Phêrô, 

và qua đó đã kiến tạo anh chị em 

trên nền tảng đức tin vững chắc của Hội Thánh, 

xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. 

DĐ. Amen. 

Thiên Chúa đã dùng việc rao giảng không mệt mỏi của Thánh 
Phaolô 

mà giáo huấn anh chị em, 

xin Ngài luôn dùng gương sáng của Thánh nhân 

mà dạy anh chị em biết đem nhiều người khác về với Chúa 
Kitô. 

D. Amen. 

Thánh Phêrô đã chịu khổ hình thập giá, 

còn Thánh Phaolô đã chết vì gươm 

để đáng được vinh hiển vào quê trời. 

xin Thánh Phêrô dùng quyên chìa khóa, 

Thánh Phaolô dùng lời giảng dạy 

và cả hai Đắng dùng lời chuyên cầu 

mà gắng đưa chúng ta vào quê Trời. 

Ð. Amen. 

Và xIn phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 
DĐ. Amen. 


147 


17. Lễ các Thánh Tông Đồ 


Thiên Chúa đã cho anh chị em đứng vững trên nên tảng các 
Tông Đỏ, 

vì công phúc vinh hiển của các Thánh Tông Đồ T. và T. 
(Thánh T. Tông Đồ), 

xin Chúa đoái thương ban phúc lành cho anh chị em. 

D. Amen. 


Thiên Chúa đã muốn ban tặng anh chị em 

băng chứng và gương sáng của các Thánh Tông Đồ, 

vì sự phù trợ của các Ngài, 

xin Chúa làm cho anh chị em nên chứng nhân chân lý cho mọi 
nĐƯỜời. 

Ð. Amen. 


148 


Anh chị em đã được vững vàng trong đức tin 

nhờ giáo lý của các Thánh Tông Đô, 

vì lời chuyên câu của các Ngài, xin Chúa cho anh chị em 
có thê được hưởng gia nghiệp nơi quê hương muôn đời. 
Ð. Amen. 

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 

là Cha và Con + và Thánh Thân, 

xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 

18. Lễ các Thánh Nam Nữ 

Thiên Chúa là vinh quang và nguồn vui của các Thánh, 

đã cho anh chị em được nâng đỡ nhờ những lời chuyên cầu 
tuyệt hảo. 

xin Ngài ban cho anh chị em được hưởng phúc lành bên lâu. 


Ð. Amen. 


Anh chị em đã được giải thoát khỏi những sự dữ đời này, 
nhờ lời chuyên cầu của các Thánh, 

và được chỉ bảo nhờ mẫu gương đời sông thánh thiện của các 
ngài. 

Xin Chúa cho anh chị em 

luôn biết chú tâm làm tôi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. 
Ð. Amen. 

Cùng với toàn thể các Thánh, 

xin cho anh chị em đáng được hưởng niềm vui thiên quốc, 
nơi Hội Thánh hân hoan liên kết con cái mình với công dân 
nước Chúa 

trong bình an muôn đời. 


Ð. Amen. 


149 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


150 


HH. Các phép lành khác 
19. Lễ cùng hiến thánh đường 


Thiên Chúa là Chúa trời đất, 
hôm nay đã tập hợp anh chị em đên cung hiên ngôi nhà này. 
Xn Chúa cho anh chị em được tràn đây phúc lành bởi trời. 


Ð. Amen. 


Thiên Chúa đã muốn quy tụ trong Con của Ngài 

mọi con cái tản mác khắp nơi. 

Xin Ngài ban cho anh chị em được trở nên đền thờ của Ngài 
và ngôi nhà của Chúa Thánh Thần. 


Ð. Amen. 


Như những người đã được phúc thanh tây, 

xin cho anh chị em được Thiên Chúa ở cùng 

và được hưởng phần gia nghiệp hạnh phúc muôn đời 
cùng với toàn thể các Thánh. 


Ð. Amen. 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


151 


20. Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời 

Thiên Chúa là nguồn mỌI Sự an ỦI, 

đã lây lòng nhân từ khôn tả mà tạo dựng con người 
và cho các tín hữu được hy vọng sống lại 

trong sự Phục Sinh của Con Một Ngài, 

xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. 


Ð. Amen. 


Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống được ơn 
tha tội 

và cho mọi người đã qua đời được vào nơi đầy ánh sáng và 
bình an. 


Ð. Amen. 


Chúng ta tin thật Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết, 
xin cho tât cả chúng ta được sông hạnh phúc với Người đên 
muôn đời. 


Ð. Amen. 


Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thân, 
xuông trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. 


Ð. Amen. 


152 


CÁC LỜI NGUYỆN TRÊN DÂN CHÚNG 


Linh mục được tùy nghỉ sử dụng các lời nguyện sau đây để kết thúc 
các cử hành Thánh lê, hoặc phụng vụ Lời Chúa, hoặc các Giờ kinh 
phụng vụ hoặc các cứ hành bí tích. 


Phó tế, hoặc khi không có Phó tế thì chính Linh mục mời Øọi công 
đoàn : “Anh chị em hãy cúi mình đón nhận phép lành, hoặc lời 
nào khác. Rồi Linh mục dang hai tay trên cộng đoàn, đọc lời 
nguyện và mọi người thưa: Amen. 

Sau lời nguyện linh mục luôn đọc thêm: “Và xin phúc lành của 
Chúa toàn năng là Cha và Con + và Thánh Thán, xuông trên anh 
chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi ` Đáp: men 


.. Lạy Chúa, xin đoái thương dân Chúa, 


và không ngừng ban ơn an ủi đời tạm này cho dân 
mà Chúa muôn đem về hưởng hạnh phúc muôn đời. 
Chúng con câu x1... 


.. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 


ban cho các dân Kitô Giáo nhìn nhận điêu họ tuyên xưng 
và yêu mên ơn thiêng mà họ năng lãnh nhận. 
Chúng con câu xin... 


.. Lạy Chúa, chúng con nài xin cho dân Chúa 


nhận được ơn phúc lành thánh thiện, 
nhờ đó họ xa tránh những điều nguy hại 
và tìm được những điều họ ước mong. 
Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 

làm cho dân Chúa hết lòng quay về với Chúa, 

vì Chúa bênh vực cả những kẻ tội lỗi, 

thì Chúa càng thương xót chở che những người thành tâm 
sốt mến. 

Chúng con cầu xin... 


153 


5... Lạy Chúa, xIn đoái thương soI sáng gia đình Chúa, 
để khi mộ mến những điều đẹp lòng Chúa, 
họ có thể thực thi mọi việc tốt lành. 
Chúng con cầu xin... 


154 


6. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhân từ 
rộng ban cho các tín hữu Chúa ơn tha thứ và bình an, 
để họ vừa được tây sạch mọi tội lỗi, 
vừa được vững tâm phụng thờ Chúa. 
Chúng con cầu xin... 

7. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
lấy lòng nhân từ bởi trời mà gia tăng dân thần phục Chúa, 
và luôn làm cho họ biết tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. 
Chúng con cầu xin... 

3. Lạy Chúa, xin đoái thương dân Chúa, 
để khi được giải thoát khỏi mọi sự dữ, 
họ hết lòng phụng sự Chúa và luôn sống dưới sự che chở 
của Chúa. 
Chúng con cầu xin... 

9.. Lạy Chúa, xin cho gia đình Chúa 
vừa luôn vui mừng vì các mẫu nhiệm cứu chuộc họ cử 
hành 
vừa biết kiên trì tìm kiếm các hồng ân cứu chuộc ấy. 
Chúng con cầu xin... 

10. Lạy Chúa là Thiên Chúa, nhờ lượng từ bị dư tràn của 
Chúa, 
xin làm cho các tôi tớ Chúa được phong phú, được yên 
hàn, 
để khi được các phúc lành của Chúa củng cố, 
họ luôn biết cảm tạ Chúa nhiều hơn 
và hăng hân hoan chúc tụng Chúa. 
Chúng con cầu xin... 


11. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
lấy lòng nhân từ mả gìn giữ gia đình Chúa, 
để nhờ Chúa che chở, họ được giải thoát khỏi mọi điều 
nghịch hại 


155 


và biết sốt sắng làm mọi việc lành mà tôn vinh danh Chúa. 
Chúng con cầu xin... 
12. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
thanh tây các tín hữu Chúa cả xác lẫn hồn, 
để khi được Chúa soi sảng mà biết thống hồi, 
họ có thê xa lánh những thú vui độc hại 
và luôn được hưởng sự ngọt ngào của Chúa. 
Chúng con cầu xin... 


156 


1. 


14. 


. 


16. 


_.., 


Lạy Chúa, xin phúc lành linh thánh của Chúa phù trợ các 
tín hữu, 

làm cho tâm trí họ được nên hăng hái nhiệt tình, 

đề nhờ yêu mến Chúa họ được thêm sức mạnh 

mà thực hiện các công việc của mình. 

Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, xin phù trợ các tín hữu 

đang thành tâm tôn phục danh Chúa, 

vì không có Chúa, họ không làm được gì giúp họ nên công 
chính, 

nhưng nhờ lòng thương xót Chúa rộng ban, 

họ vừa nhận ra những gì là chính đáng 

vừa hiểu biết những øì sẽ sinh ích cho mình. 

Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 

mau đến với đoàn tín hữu đang cầu khẩn Chúa, 

mà đoái thương trợ gIÚp thân phận loài người mong manh, 
để khi biết thành tâm mến Chúa, 

họ được hưởng những phương dược đời này và đời sau. 
Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, xin đoái thương nhìn đến gia đình Chúa 

đang khẩn cầu mà luôn tỏ lòng thương xót, 

vì nếu Chúa không xót thương, 

họ hoàn toàn không thể làm được gì đẹp lòng Chúa, 
nhưng nhờ lòng Chúa thương xót, 

họ có thể hoàn tất các mệnh lệnh sinh ơn cứu độ của Chúa. 
Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, xin đô muôn ơn trời trên các tín hữu Chúa : 
đê miệng lưỡi, tâm hôn và cả đời sông họ đêu ca tụng 


157 


15. 


15. 


20. 


21, 


Chúa. 

Bởi vì chúng con có là gì cũng do Chúa ban, 

thì xin cho mọi điều xảy đến với chúng con đều là của 
Chúa. 

Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 

dùng các huấn lệnh bởi trời mà dạy dỗ dân Chúa, 

để khi biết tránh những gì xấu xa và tìm kiếm những điều 
tốt lành, 

họ không làm Chúa nổi giận nhưng luôn được Chúa xót 
thương. 

Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, xin trợ giúp những người đang khẩn cầu Chúa 
và nhân từ gìn giữ 

những người đặt niềm hy vọng vảo lòng Chúa xót thương, 
để họ luôn trung thành sống thánh thiện, 

được đây đủ ở đời tạm này 

và được thừa hưởng lời hứa của Chúa đến muôn đời. 
Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, xin rộng ban ân sủng của lòng nhân từ Chúa 
cho dân Chúa đang khẩn cầu, 

đề khi đã được Chúa tạo dựng và đã được Chúa chữa lành, 
họ luôn được Chúa ra tay cứu độ. 

Chúng con cầu xin... 


Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho đoàn tín hữu 
được tiễn triển đưới sự thúc đây của lòng nhân từ Chúa, 
và nhờ niềm hăng say lành thánh khích lệ, 

họ hân hoan hoàn tất những điều Chúa truyền 

để được lãnh nhận những điều Chúa hứa. 

Chúng con cầu xin... 


158 


22. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
mở lòng nhân từ trước đoàn dân yếu đuối 
đang thành tâm tôn kính Chúa, 
và xin Chúa cho lời khẩn cầu trung kiên 
được Chúa xót thương đoái đến, 
để những gì không đáng hưởng theo công trạng, 
họ vẫn nhận được do lòng khoan dung vô biên của Chúa. 
Chúng con cầu xin... 


23. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
dang cánh tay uy quyền bênh vực con cái Chúa, 
và xin cho những aI vâng phục ý Chúa là Cha, 
mãi mãi được lòng nhân từ Chúa chở che. 
Chúng con cầu xin... 


24. Lạy Chúa, xin lắng nghe những lời gia đình Chúa kêu xin, 
và xin nâng đỡ người đang tha thiết khẩn cầu 
để khi được vững mạnh nhờ những trợ giúp thích hợp, 
họ kiên trì tuyên xưng danh Chúa. 
Chúng con cầu xin... 


25. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa gìn giữ gia đình Chúa 
và thương ban dồi dào những ân sủng của lòng Chúa nhân 
từ, 
để gia đình Chúa được tăng trưởng 
nhờ những giáo huấn và ân huệ bởi trời. 

Chúng con cầu xin... 


26. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho đoàn tín hữu 
được vui mừng nhờ tay Chúa nâng đỡ, 
và khi tiến triển trong nếp sống Kitô hữu, 
họ được hưởng những ơn lành đời này và đời sau. 
Chúng con cầu xin... 


159 
Trong các lễ kính Thánh 


Z7. Lạy Chúa, xin cho dân Kitô hữu 
được hân hoan khi tôn kính các phần tử ưu tú của Con 
Chúa 
và khi tôn thờ Chúa qua việc mừng kính các Thánh, 
họ được tham dự vào phần phúc vĩnh cửu của các ngài, 
và luôn được cùng vui hưởng vinh quang Chúa. 
Chúng con cầu xin... 


28. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa 
luôn hướng lòng dân Chúa về với Chúa, 
và cho dân mà Chúa hết mực bênh đỡ, 
luôn được Chúa cai quản hộ phù. 
Chúng con cầu xin... 


NGHI THỨC THÁNH LỄ 
KHI CHỈ CÓ MỘT THỪA TÁC VIÊN THAM DỰ 


NGHI THỨC ĐẦU LỄ 


|. Hình mục và Thừa tác viên tiễn đến bàn thờ, cùng cúi mình sâu 
chào bàn thờ, rồi Linh mục lên hôn bàn thờ và về ghế Khi đó, 


160 


Thừa tác viên hoặc chính Linh mục đọc ca Nhập lễ đoạn Linh mục 
và Thừa tác viên đứng làm dâu Thánh giả, Linh mục quay về phía 
Thừa tác viên đọc: 
Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần 
Thừa tác viên thưa : Ámen. 
2. Linh mục quay về phía Thừa tác viên, dang tay chào : 
Chúa ở cùng anh (chị) em. 
Thừa tác viên thưa : Và ở cùng cha. 
Có thể dùng những công thức chào khác, như trong phân Nghi 
thức Thánh lễ 
3. Linh mục và Thừa tác viên đọc kinh Thống hồi chung 
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: 
tôi đã phạm tội nhiêu 
trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điêu thiêu sót: 
đấm ngực và đọc: 
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 
rồi đọc tiến: 
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
các Thiên thân, các Thánh và anh chị em 
khân câu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 


Linh mục đọc lời xá giải : 
XIn Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội 
và dân đưa chúng ta đên sự sông muôn đời. 
Thừa tác viên thưa: Amen. 


Có thể dùng những mẫu Thống hối khác như trong phần Nghỉ thức 
Thánh lễ 


161 


4. Tiếp đến là kinh Xin Chúa thương xói. 
Linh mục và Thừa tác viên đọc đôi đáp: 


.. In Chúa thương xót chúng con 
. ÄXin Chúa thương xót chúng con. 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con 
. Xin Chúa Kiô thương xót chúng con. 
.. XIn Chúa thương xót chúng con. 
. Xin Chúa thương xót chúng con. 
Khi có luật buộc, Linh mục và Thừa tác viên đọc kinh Vĩnh Danh. 


6... Dứt kinh Vinh Danh, Linh mục chắp tay nói: 


rA 7 m4 KJ Pé (7 m4 


Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 
Thỉnh lặng trong giáy lát, sau đó Linh mục dang tay đọc lời 
nguyện Nhập lễ 
Kết lời nguyện, Thừa tác viên tung hô : Amen. 
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 
7. Rồi Thừa tác viên hoặc chính Linh mục đọc bài đọc thứ nhất, 
Thánh vịnh Đáp ca. Nêu có bài đọc HI thì đọc tiệp cùng với bài ca. 
8. Tiếp đến Linh mục cúi mình sâu đọc thẳm: 
Xin Chúa thanh tây tâm hồn và môi miệng con, 
đê con xứng đáng và đủ tư cách công bô Tìn Mừng của Chúa. 
9. Sau đó, Linh mục chấp tay đọc: 
Chúa ở cùng anh (chị) em. 
Thừa tác viên đáp : Và ở cùng cha. 
Linh mục đọc : Tìn Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh T... 
Và làm dấu Thánh giá trên sách, trên trán, trên miệng và trên 
ngực. 
Thừa tác viên tung hô : Lạy Chúa, vinh danh Chúa. 


162 


Đoạn Linh mục đọc bài Tìn Mừng. Khi đọc hết thì tung hô : Đó là 
Lời Chúa. 
Thừa tác viên thưa : Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 


Linh mục hôn sách và đọc thám: 


Nhờ những lời T1n Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng 
cơn. 
10. Khi có luật buộc, Linh mục và Thừa tác viên đọc kinh Tìn Kính: 


11. Sau đó có thể đọc lời nguyện chung tức lời nguyện tín hữu, trong 
đó, Linh mục đọc lời mở đâu và kết thúc, Thừa tác viên xướng các 
ÿ cẩu nguyện. 


PHỤNG VỤ THÁNH THẺ 


12. Thừa tác viên HA 4 chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén lên bàn 
thò, nêu chưa đặt sẵn lúc đấu lễ, Linh mục tiễn đến đứng giữa bàn 
thờ. 


13. Rồi Thừa tác viên trao đĩa thánh có bánh, Linh mục nhận lấy, hai 
tay náng cao lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, 
chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này 
là hoa mâu ruộng đất và công lao của con người, 
chúng con dâng lên Chúa 
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con 
Đoạn đại đĩa thánh có bánh trên khăn thánh. 
Cuối kinh, Thừa tác viên có thể tung hồ: 
Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 
14. Linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh và đọc thẳm: 
Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, 
xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đắng 
đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. 


163 


15. Linh mục hai tay câm chén thánh, nâng lên cao khỏi bàn thờ một 
chut và đọc: 
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, 
chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này 
là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, 
chúng con dâng lên Chúa 
để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. 
Rồi đặt chén thánh trên khăn thánh. 
Cuối kinh, Thừa tác viên có thê tung hô: 
Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 


16. Linh mục cúi mình sâu đọc thâm: 


Lạy Chúa là Thiên Chúa, 

Xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường 
thống hồi, 

và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay 
được đẹp lòng Chúa. 


164 


17. Linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thâm: 


Lạy Chúa, xIn rửa con sạch hết lỗi lầm, 

Tội con phạm xin Ngài thanh tây. 

18. Linh mục trở vào giữa bàn thờ, quay về phía Thừa tác viên, dang 
tay rồi chấp lại và nói: 

Anh (chị) em hãy cầu nguyện đề hy lễ của tôi cũng là của anh 

(chị) em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châp nhận. 


Thừa tác viên thưa - 
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh 
Chúa, 
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 
Linh mục dang tay đọc lời nguyện Tiền lễ. Đọc xong, Thừa tác viên 
thưa : Amen 
19. Đoạn Linh mục đọc Kinh nguyện Thánh Thể, theo quy định của 
từng Kinh. 
20. Sau Vinh tụng ca kêt thúc Kinh nguyện Thánh Thê, Linh mục đặt 
chén thánh và đĩa thánh xuống rồi chấp tay đọc: 
Vâng lệnh Chúa Cứu thế và theo thê thức Người dạy, 
chúng ta dám nguyện rằng : 
Linh mục dang tay và cùng Thừa tác viên đọc : 


Lạy Cha chúng con ở trên trời : 

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng; 

Nước Cha trị đến ; 

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày 

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ 
chúng con; 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ; 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự đữ. 


21. Linh mục dang tay đọc một mình : 


165 


Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, 
xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được 
bình an, 
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu g1úp, 
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi 
và được an toàn khỏi mọi biến loạn : 
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, 
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, 
Đắng Cứu Độ chúng con. 
Chấp tay. 


Thừa tác viên tung hô kết thúc lời nguyện. 
Vì vương quyêhn, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn 
đời. 
22. Linh mục dang tay, đọc rõ tiếng : 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng: 
Thây đê lại bình an cho các con, 
Thây ban bình an của Thây cho các con : 
XIn đừng châp tội chúng con nhưng xin nhìn đên 
đức tin của Hội Thánh Chúa ; 
xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an 
và hợp nhât theo thánh ý Chúa. 
Chấp tay. 
Chúa hăng sống và hiển trị muôn đời. 
Thừa tác viên thưa : Àm€H. 
23. Linh mục quay về phía Thừa tác viên và nói đang khi dang tay rồi 
chấp lại: 
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh (chị) em 


Thừa tác viên thưa: Và ở cùng Cha. 


166 


Và Linh mục tùy nghỉ ban bình an cho Thừa tác viên 


24. Rồi Linh mục câm bánh Thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, đang khi 
Thừa tác viên đọc: 


Lạy Chiên Thiên Chúa, Đắng xóa tội trần gian : 
xin thương xót chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đắng xóa tội trần gian : 
xin thương xót chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đắng xóa tội trần gian : 
xin ban bình an cho chúng con. 
Linh mục lấy một miễng nhỏ bỏ vào chén thánh và đọc thẳm: 
Xin cho việc hòa Mình và Máu Đức Giêsu K1tô, 
Chúa chúng con mả chúng con sắp lãnh nhận 
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. 


167 


25. Đoạn Linh mục chắp tay, đọc thâm: 


Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, 
bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh 
Thần, 
Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống : 
XIn dùng Minh và Máu Thánh Chúa đây 
cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự đữ : 
xin cho con hăng tuân giữ giới răn Chúa, 
và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. 
Hoặc: 


Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

Con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, 

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, 
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, 

xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 


26. Linh mục cúi mình, câm bánh Thánh nắng lên trên đĩa thánh hay 
trên chén thánh, quay về phía Thừa tác viên đọc rõ tiêng: 


Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đắng xóa tội trần gian. 

Phúc cho ai được mời đên dự tiệc Chiên Thiên Chúa. 
Linh mục đọc chung với Thừa tác viên một lần : 

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, 


nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 


Nếu Thừa tác viên không rước lễ, Linh mục cầm bánh Thánh và đọc 
ngay: 
Lạy Chúa, con chăng đáng... 
21. Linh mục đọc thẩm : 
Xin Minh Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, 
cho con được sông muôn đời. 


168 


Linh mục cung kính rước Mình Thánh. 
Rồi cẩm chén thánh và đọc thẩm: 
Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, 
cho con được sông muôn đời. 
Linh mục cung kính rước Máu Thánh. 
28. Trong lúc đó, Thừa tác viên đọc ca Hiệp lễ. 


29. Lĩnh mục câm đĩa thánh có bảnh Thánh đi đến Thừa tác viên, nêu 
người đó rước lê, nâng bánh Thánh lên một chút trước mặt Thừa 
tác Viên và nói: 


Mình Thánh Chúa Kitô. 


Thừa tác viên thưa : Amen và rước lê. 


30. Cho rước lễ xong, Linh mục lau đĩa thánh gạt vào chén thánh và 
trắng chén thánh. Thừa tác viên đem cất chén thánh, khăn thánh 
và khăn lau chén, hoặc để lại trên bàn thờ. 


Trong lúc tráng chén thánh, Linh mục đọc thâm: 
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, 
xin cho chúng con tiêp nhận với tâm hôn trong sạch, 
và xin cho ân huệ đời này 
trở nên linh dược cho chúng con được sông muôn đời. 
31. Có thể từy nghỉ giữ thỉnh lặng thánh ít phút. 
32. Sau đó, chấp tay và nói: 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện... 


Thỉnh lặng cầu nguyện giây lát, trừ phi đã giữ thỉnh lặng trước rồi, 
đoạn Linh mục dang tay đọc lời nguyện Hiệp lê. 


Kết lời nguyện, Thừa tác viên tung hô: Amen. 


NGHI THỨC KẾT LỄ 


33. Linh mục quay về phía Thừa tác viên, dang tay nói: 


169 


Chúa ở cùng anh (chị) em. 
Thừa tác viên thưa: Và ở cùng Cha. 
Linh mục ban phép lành, và nói : 
XIn Thiên Chúa toàn năng 
là Cha và Con + và Thánh Thần, 
ban phúc lành cho anh (chỊ) em. 
Thừa tác viên thưa: AM€H. 


34. Sau cùng, Linh mục hôn kính bản thờ và cùng với Thừa tác viên 
cúi mình sâu chào bàn thờ rồi đi về. 


170 


PHỤ LỤC 
PHÁN NGHI THỨC THÁNH LẺ 


171 


172 


CÁC KINH NGUYỆN THÁNH THẺ 
“GIAO HÒA” 


Các Kinh nguyện Thánh Thể “Giao Hòa” có thể được dùng trong 
các Thánh lê, Irong đó đặc biệt nhắc nhở cho các tín hữu về máu 
nhiệm giao hòa, ví dụ : rong các lễ nhằm khơi lại sự hòa hợp, cẩu 
cho việc giao hỏa, cầu cho hòa bình và công lý được vững bên, vào 
thời chiến tranh hay hỗn loạn, cầu ơn tha tội, xin đức ái, vỀ mẫu 
nhiệm Thánh giá, về bí tích Thánh Thể, về 2 Máu cực châu bảu Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và chung cho các lễ Mùa Chay. Dù các 
kinh nguyện này có kinh Tiê lên tụng riêng, nhưng cũng CÓ thể dùng 
với các kinh Tiền tụng khác có liên quan đến việc thống hồi và 
hoán cải, ví dụ với các kinh Tiên tụng Mùa Chay. 


Về cách đọc 
Kinh nguyện Thánh Thê “Giao hòa” I 
khi đồng tê 


Kinh Tiển tụng, từ “Lạy Chúa, Chúa thật là Đẳng Thánh ” đến 
“nhu chính Chúa là Đẳng Thánh”, do vị Chủ tế chính dang tay 
đọc một mình. 


Từ “Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn ” đến "không ngại chịu 
đóng định ” tất cả các vị đồng tế đặt tay trên lễ vật cùng đọc. 


Từ “Nhưng trước khi” đến “không còn một chia rẽ nào ` ” tất cả 
các vị đồng tế cùng đọc, theo thể thức sau đây : 


a⁄ “Nhưng trước khi ” „ chấp faV ; 


b/ Lời truyền phép, nếu tiện, đưa tay mặt hướng về bánh và chén 
thánh ; khi dâng Mình Thánh và Máu Thánh, mắt nhìn lên Minh và 
Máu Thánh, rồi sau đó cúi mình sâu ; 


œ/_“Vì vậy, khi kính nhớ” và “Lạy Cha rất nhân từ”, dang tay. 


Lời chuyền câu “Xin Chúa đoái thương ” nên để cho một trong các 
vị đồng tế dang tay đọc một mình. 


Có thể hát, đặc biệt những phân sau đây - “Nhưng trước khi, 
“Đang khi ăn”, “Cũng vậy, sau bữa ăn lối”, “Vì vậy, khi kính 
nhớ”, “Xin Chúa đoải thương” và Vinh tụng ca kết thúc. 


173 


Vinh tụng ca kết thúc của Kinh nguyện Thánh Thể, do một mình vị 
Chủ tê chính đọc hay đo tất cả các vị động tê cùng đọc với Chủ tê 
chính. 


174 


KINH NGUYỆỆN THÁNH THẺ “GIAO HÒA” I 


1. X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thật là chính đáng. 
Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toản năng hăng 
hữu, 
chúng con tạ ơn Chúa mọi lúc, thật là chính đáng: 
Chúa không ngừng thôi thúc chúng con 
đạt tới cuộc sông dồi dảo, 
và vì giàu lòng xót thương, Chúa vẫn kiên trì ban ơn tha thứ, 
và kêu mời tội nhân 
chỉ tin tưởng vào lượng khoan hồng của Chúa. 
Phân chúng con là những người 
đã nhiều lần vi phạm giao ước của Chúa, 
Chúa không bỏ mặc chúng con bao giờ, 
nhưng nhờ Đức Giêsu Con Chúa, Đắng Cứu Chuộc chúng 
con, 
Chúa còn dùng mối dây yêu thương mới 
mà nối kết gia đình nhân loại với Chúa 
thật bền chặt không øì tháo gỡ nỗi. 
Bởi vậy, giờ đây Chúa ban cho dân Chúa 
thời g1an ân sủng và giao hòa, 
và khiến họ khi quay về với Chúa 
biết trọn niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Kitô, 
và biết phục vụ mọi người 
khi họ tín thác trọn vẹn vào Chúa Thánh Thần. 
Vì thế, lòng tràn ngập niềm ngưỡng mộ 
chúng con cao rao sức mạnh tình yêu của Chúa 


175 


và khi tuyên xưng niêm vui của chúng con vì được cứu độ, 
cùng với cộng đoàn muôn Thân Thánh trên trời, 
chúng con hát bài ca và không ngừng tung hô răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo bĩnh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
2. Linh mục, dang tay, đọc 
Lạy Chúa, Chúa thật là Đắng Thánh, 
từ thuở khai thiên lập địa, Chúa luôn làm việc 
để con người nên thánh như chính Chúa là Đẳng Thánh. 
3. Linh mục sáp hai bản tay lại, đặt trên lễ vật và đọc: 
Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn những lễ vật của dân Chúa 
và tuôn đồ sức mạnh Thánh Thần Chúa 
chấp tay, rôi làm một dấu Thánh giá trên cả bảnh và chén thánh 
khi đọc: 
để những lễ vật này trở nên Mình và + Máu Con yêu dẫu của 
Chúa 
chấp tay 
là Đức Giêsu KIô, 
trong Người, chúng con cũng được làm con cái của Chúa. 
Mặc dầu xưa kia chúng con bị hư mất, không thể đến sần 
Chúa, 
mà Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu cao cả: 
vì Con Chúa, Đắng duy nhất công chính đã phó mình chịu 
chết, 
không ngại chịu đóng định vào thập giá vì chúng con. 
Nhưng trước khi dang tay ra giữa trời và đất 
làm dấu chỉ không phai mờ giao ước của Chúa, 


176 


chính Người đã muốn cử hành lễ Vượt Qua với các môn đệ. 
4... Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng dạc, theo đặc tính từng lời. 
Đang khi ăn, 
Linh mục câm lấy bảnh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 
tiên: 
Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, 
dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẮÁT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ ĂN: 
VI NAY LA MINH THAY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Linh mục câm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng 
đoän thây, 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sâu, thờ lạy. 
5. Sau đó đọc tiếp: 
Cũng vậy, sau bữa ăn tối, 
vì biệt răng Người sẽ giao hòa mọi sự trong chính mình Người 
nhờ Máu Người phải đô ra trên thập giá, 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
Người cầm lấy chén rượu nho, 
cũng tạ ơn Chúa, 
trao cho các môn đệ và nói: 
hơi cúi mình 
TẮÁT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ UỐNG: 
VỊ NAY LA CHEN MAU THAY. „ 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, . 
SẼ ĐÔ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯƠI ĐƯỢC THA 


TỌI. 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THÀY. 


Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên 
khăn thánh, rôi cúi mình sâu thờ lạy. 


6. Sưu đó xướng : 


177 


Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo : 
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 
Và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 
Chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
Và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng con. 
7. Linh mục dang tay đọc : 
Vì vậy, khi kính nhớ Đức Giêsu Kitô Con Chúa 
là lễ Vượt Qua và sự bình an bền vững của chúng con, 
chúng con cử hành việc Người chịu chết và sống lại từ âm 
phủ, 
và đang khi chờ đợi cuộc quang lâm hồng phúc của Người 
chúng con dâng lên Chúa là Thiên Chúa trung tín và nhân 
từ 
lễ vật này, là lễ vật giao hòa loài người với Chúa. 
Lạy Cha rất nhân từ, xin thương đoái nhìn 
những người được liên kết với Cha nhờ hy lễ của Con Cha, 
và xin cho họ khi thông phần cùng một bánh và chén này 
nhờ quyền năng Chúa Thánh Thân, 
được quy tụ lại trong Chúa Kitô 
thành một thân thê, trong đó không còn một chia rẽ nào. 
Xin Chúa đoái thương luôn gìn giữ chúng con 
một lòng một trí hiệp thông với Đức Giáo Hoàng T'... 
và Đức Giám Mục T'... chúng con.” 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác theo Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


178 


Xin trợ giúp chúng con biết đợi chờ nước Chúa đến 
cho tới khi chúng con được hầu cận bên Chúa, 
như là những Thánh nhân giữa hàng chư Thánh nơi thiên tòa, 
cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh, 
cùng với anh chị em chúng con đã qua đời 
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
và thân bằng quyền thuộc chúng con 
mà chúng con khẩn khoản phó thác cho lượng từ bi Chúa. 
Sau cùng, khi được giải thoát khỏi vết tích của tội lỗi 
và được hoàn toàn trở nên tạo vật mới, 
bấy giờ chúng con dâng lên Chúa bài ca tạ ơn 
chấp tay : 
của Đức Kitô, Đắng hằng sống muôn đời. 
§.. Linh mục câm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 
hai lên và đọc: 
Chính nhờ Người, với Người và trong Người 
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn 
năng, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
Cộng đoàn tung hô: men. 
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98 


179 


180 


Về cách đọc 
Kinh nguyện Thánh Thê “Giao hòa” H 
khi đồng tê 


Kinh Tiê lên tụng, từ “Vì vậy, lạy Cha” đến “vì chúng con” do vị chủ 
tẾ chính dang tay đọc một mình. 


Từử “là giờ đây, đang khi cứ hành lễ giao hòa” đến “cử hành mâu 
nhiệm này”, tất cả các vị đồng tế đặt tay trên lễ vật cùng đọc. 


Từ “Vì thế trong bữa ăn” đến “hy lễ giao, hòa hoàn hảo của 
Người, mà Chúa đã ban cho chúng con) , tất cả các vị đồng tế 
cùng đọc theo thể thức sau đây : 


a/ “Vì thế trong bữa ăn ”, chấp tay ; 

b/ Lời truyền phép, nếu tiện, tay mặt hướng về bánh và chén thánh 
; khi dâng Mình Thánh và Máu Thánh, mái nhìn lên Mình và Máu 
Thánh, rôi sau đó cúi mình sâu ; 

œ/ “Vì vậy, khi kính nhớ”, dang tay. 


Lời chuyển cầu "Lạy Cha chí Thánh ` và “Cũng như giờ đây” nên 
để cho một hai vị đồng tế dang tay đọc một mình những phần kinh 
này. 

Có thể hát, đặc biệt những phân sau đây : “Và giờ đây”, “Vì Mm 


trong bữa ăn”, “Cùng một thể thức ấy”, “Vì vậy, khi kính nhớ” v 
Vinh tụng ca kết thúc. 


Vinh tụng ca kết thúc Kinh nguyện Thánh Tỉ hề, do một mình vị Chủ 


tê chính đọc hay do tát cả các vị đồng tê cùng đọc với vị Chủ tê 
chính. 


1S1 


KINH NGUYỆN THÁNH THẺ 
“GIAO HÒA” 


I. X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thật là chính đáng. 


Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, 

nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, 

chúng con tạ ơn và ngợi khen Chúa 

về tất cả những gì Chúa đã thực hiện ở trần gian này, 
thật là chính đáng. 


Vì mặc dầu nhân loại bị phân tán bởi bất hòa, 
nhưng qua kinh nghiệm, chúng con biết Chúa uốn nắn các tâm 
hồn, 

để họ sẵn sàng giao hòa với nhau. 

Vì nhờ Chúa Thánh Thân, 

Chúa đánh động tâm hồn con nĐƯỜI, 

để những kẻ thù đi tới đối thoại, 

các cừu địch lại bắt tay nhau, 

các dân tộc tìm nhau gặp gỡ. 

Hơn nữa, lạy Chúa, quyền năng Chúa còn làm cho 
ghen ghét thảm bại truớc tình yêu, 

báo thù nhường bước cho khoan hồng, 

bất hòa trở thành tương thân tương ái. 

Vì thế, cùng với ca đoàn trên trời 

chúng con ở dưới thế luôn tạ ơn Chúa 

và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: 


182 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

2. Linh mục dang tay, đọc: 

Vì vậy, lạy Cha toàn năng, 

chúng con chúc tụng Cha nhờ Đức Giêsu Kitô là Con Cha, 

Đắng nhân danh Cha ngự đến. 

Chính Người là Lời cứu độ cho nhân loại, 

là cánh tay Cha rộng mở đón tiếp tội nhân, 

là con đường mà qua đó Cha ban bình an của Cha cho chúng 

con. 

Lạy Chúa, khi chúng con lìa xa Chúa vì phạm tội, 

Chúa lại dẫn chúng con về giao hòa với Chúa, 

và sau hết, khi đã trở lại cùng Chúa, 

chúng con biết yêu thương nhau 

nhờ Con Chúa, Đắng Chúa đã trao nộp đề chịu chết vì chúng 

con. 

3... Linh mục sáp hai bản tay lại, đặt trên của lễ và đọc: 

Và giờ đây, đang khi cử hành lễ giao hòa 

mà Chúa Kitô đã mang lại cho chúng con, 

chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống 

mà thánh hóa những của lễ này, 
chấp tay lại rôi làm một dấu Thánh giá trên cả bảnh và chén 
thành khi đọc: 

đề trở nên Mình và + Máu Con Chúa, 

thừa lệnh Người, chúng con cử hành mâu nhiệm này. 
chấp tay. 

4. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng, dõng dạc, theo đặc tính từng lời. 


183 


Vì thế trong bữa ăn 
khi sắp ban sự sông đê giải thoát chúng con, 
Linh mục cẩm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
chính Người cầm lấy bánh trong tay, 
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ ĂN: 
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẢY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Linh mục câm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
thấy, : 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sâu thờ lạy. 


184 


5. Sau đó đọc tiếp: 
Cùng một thê thức ây, trong bữa tôi hôm đó 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
Người cầm lấy chén chúc tụng trong tay, 
tuyên xưng lòng thương xót của Cha 
và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉẾN MÁU THẢY. 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 
SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 


Linh mục náng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên 
khăn thánh và củi mình sâu thờ lạy. 
6. Sau đó xướng : 
Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo : 
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 
Và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 
Chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
Và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng con. 
7. Linh mục dang tay đọc : 
Vì vậy, khi kính nhớ cái chết và sự sống lại của Con Chúa, 
Đắng đã đề lại cho chúng con bảo chứng tình thương này, 
chúng con dâng lên Chúa hy lễ giao hòa hoàn hảo của Người, 
mà Chúa đã ban cho chúng con. 


185 


Lạy Cha chí Thánh, chúng con khẩn khoản nài xin Cha 
thương đón nhận cả chúng con nữa cùng với Con Cha 

và qua bữa tiệc cứu độ này 

xin cũng đoái thương ban cho chúng con Thánh Thần của 
Người, 

Đắng xóa bỏ mọi điều làm chúng con xa cách nhau. 

Xin Thánh Thân làm cho Hội Thánh của Cha 

nên dấu chỉ hiệp nhất và khí cụ bình an của Cha giữa muôn 
người, 

và xin gìn giữ chúng con được hiệp thông với Đức Giáo 
Hoàng T'... 

và Đức Giám Mục T... chúng con,” 

cùng tất cả các Giám Mục và toàn dân của Cha. 


Cũng như giờ đây 
Cha đã quy tụ chúng con vào bàn tiệc của Con Cha, 
xin Cha liên kết chúng con 
với Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển, Mẹ Thiên Chúa, 
với các Thánh Tông Đồ và toàn thể cácThánh 
cùng với anh chị em chúng con, 
và những người thuộc mọi chủng tộc và ngôn ngữ, 
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
và thân bằng quyền thuộc chúng con 
đã chết trong ơn nghĩa của Cha 
vào bàn tiệc hợp nhất muôn đời, nơi trời mới đất mới, 
ở đó rạng ngời sự bình an của Cha 

chấp tay 
trong Đức Kitô Chúa chúng con. 


§.. Linh mục cẩm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 
hai lên và đọc: 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác theo Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


186 


Chính nhờ Người, với Người và trong Người 
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn 
năng, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
Cộng đoàn cùng tung hô: Amen. 
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ trang 98 


187 


Về cách đọc 


Kinh nguyện Thánh Thể được sử dụng trong các lễ 
“cầu cho những nhu câu khác nhau” 
khi đông tê 


Kinh Tiên tụng: Từ “Lạy Thiên Chúa là Đẳng yêu thương nhân 
loại” đến “như xưa Người đã làm cho các môn đệ”, do vị Chủ tê 
chính dang tay đọc một mình. 


Tử “Vì Ì vậy lạy Cha rất nhân tr ` ° đến “Đức Giêu Kiô Chúa 
chúng con ”, tất cả các vị đồng tế đặt tay trên lễ vật cùng đọc. 


Từ “Hôm trước ngày chịu khô hình ” đến “thông phần Mình và 
Máu của Người ”, tất cả các vị cùng đọc theo thể thức sau đây : 


2/ “Hôm trước ngày chịu khổ hình”, chấp /ay ; 

b/ Lời truyền phép, nếu tiện, tay mặt hướng về bánh và chén thánh 
; khi dâng Mình Thánh và Máu Thánh, mát nhìn lên Mình và Máu 
Thánh, rôi sau đó cúi mình sâu ; 

œ/ “Vì vậy, lạy Cha chí Thánh” và “Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của 
Hội Thánh Cha”, dang tay. 


Lời chuyển câu “Lạy Chúa, nhờ ảnh sáng Tin Mừng ” hoặc “Vậy, 
lạy Chúa, chúng con được mời gọi đến bàn tiệc của Chúa” hoặc 

“Lạy Chúa, xin đoái thương kiệhoàn toàn Hội Thánh Chúa ” và 
“Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con là... ”, nên để cho một 
hai vị đồng tế dang tay đọc một mình những phần kinh này. 


Có thể hát, đặc biệt những phân sau đây : “Hôm trước ngày chịu 
khô hình ”; “Cùng một thê thức ấy”; “Vì vậy, lạy Cha chí Thánh” 

` Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha” và Vinh tụng ca 
kết thúc. 


Vinh tụng ca kết thúc của Kinh nguyện Thánh Thể, do một mình vị 
Chủ tê chính đọc hay do tất cả các vị đông tế cùng đọc hay hát với 
Chủ tế chính. 


188 


m. 


KINH NGUYỆN THÁNH THẺ 
___ được sử dụng trong các lề 
“cầu cho những nhu cầu khác nhau” 
I 
HỘI THÁNH TRÊN ĐƯỜNG HỢP NHẤT 


Hình thức sau đây của Kinh nguyện Thánh Thể này thích hợp với 
các bài lễ, ví dụ: cẩu cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng, cho 
Đức Giám Mục, cho việc bâu chọn Đức Giáo Hoàng hay Đức 
Giảm Mục, cho Công Đồng hay Thượng Hội Đóng, câu cho các 
Linh mục, Linh mục câu cho chính mình hoặc cho các Thừa tác 
viên của Hội Thánh, trong các cuộc hội họp thiêng liêng hay mục 


VỊ. 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thật là chính đáng. 
Lạy Chúa là Cha nhân từ vô cùng, 
tạ ơn Chúa và hát mừng Chúa một bài ca chúc tụng tôn vĩnh 
thật là chính đáng. 


Vì nhờ Tin Mừng Con Chúa rao giảng 

Chúa đã liên kết mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, 
mọi quốc gia thành một Hội Thánh. 

Nhờ Hội Thánh được nên sống động bởi quyền năng Thánh 
Thân Chúa, 

Chúa không ngừng quy tụ mọi người nên một. 
Khi biểu lộ giao ước tình yêu của Chúa, 

Hội Thánh không ngừng rộng ban 

niềm hy vọng hồng phúc Nước Trời, 

và tỏa sáng như dấu chỉ lòng thảnh tín 

mà Chúa đã hứa giữ đến muôn đời 

trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 


189 


Vì thế, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, 

chúng con ở đưới trần gian, hợp với toàn thể Hội Thánh, 
hằng ca ngợi Cha và đồng thanh tung hô rằng: 

Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


190 


2. Linh mục dang tay, đọc: 
Lạy Thiên Chúa là Đẳng yêu thương nhân loại, 
Chúa thật là Đẳng Thánh và phải được tôn vinh, 
Chúa luôn hiện hữu với họ trên đường đời. 
Con Chúa thật là Đẳng đáng chúc tụng, 
đang hiện diện giữa chúng con 
khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 
Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con 
như xưa Người đã làm cho các môn đệ. 
3. Lĩnh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên của lễ và đọc: 
Vì vậy lạy Cha rất nhân từ, 
chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha 
đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 
chấp tay lại rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh 
khi đọc: 
để trở nên cho chúng con Mình và + Máu 
chấp tay 
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 
4. Trong các công thức sau đây, những lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng đạc, theo đặc tính từng lời. 
Hôm trước ngày chịu khô hình, 
trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, 
Linh mục câm lấy bảnh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 
tiên: 
Người cầm lẫy bánh, dâng lời chúc tụng, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ ĂN: 
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẢY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 


191 


Linh mục câm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
thây, : 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sáu thờ lạy. 
5. Sau đó đọc tiếp: 
Cùng một thê thức ây, sau bữa ăn tôi 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 
Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, 
và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẮT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THÀY. 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 
SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 


Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên 
khăn thánh, 
rồi cúi mình sâu thờ lạy. 

6. Sau đó XƯỞNG : 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo : 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 

Và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 

Chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 

Và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 

xin cứu độ chúng con. 

7. Linh mục dang tay đọc : 

Vì vậy, lạy Cha chí Thánh, 

khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là Đẳng Cứu Độ chúng con 


192 


mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập 
giá 

đến vinh quang Phục Sinh và đặt Người ngự bên hữu Cha, 
chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến 

và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. 


Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, 

trong hiến lễ này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức 
Kitô 

đã được trao lại cho chúng con, 

và xin ban cho chúng con, 

nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, 

bây giờ và cho đến muôn đời, 

được kề vào số các chỉ thể của Con Cha, 

Đắng mả chúng con được thông phần Mình và Máu của 
Người. 


193 


Lạy Chúa, nhờ ánh sáng T1n Mừng, 

xin canh tân Hội Thánh của Chúa (là T. ). 

xin củng cỗ mối dây hiệp nhất giữa các tín hữu 

và các mục tử của dân Chúa, 

cùng với Đức Giáo Hoàng T'... và Đức Giám Mục TT... chúng 
con” 

và toàn thê hàng Giám Mục, 

để dân Chúa đang bị xâu xé 

vì những mối bất hòa trong thế giới này, 

được rạng ngời như dấu chỉ loan báo sự hiệp nhất và hòa hợp. 
Xin Chúa mở mắt chúng con 

để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em, 

xin Chúa khơi gợi cho chúng con những lời nói và việc làm 
để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả 

và gồng gánh nặng nè, 

xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ 

theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. 

Xin cho Hội Thánh Chúa hiện diện như một bằng chứng sống 
động 

về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, 

để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới. 


Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con là (T...và T....) 
đã an nghỉ trong Đức Kitô, 

đặc biệt, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ 

và thân bằng quyên thuộc chúng con cùng tất cả mọi người 
quá cố 

mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ: 

Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa 
và ban cho họ khi sông lại được sông viên mãn. 


XIn Chúa cũng ban cho chúng con, 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác theo Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


194 


sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn 
nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa 
cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo 
(với Thánh.....vị Thánh kính trong ngày hoặc Thánh bồn mạnạ). 
Cùng hiệp thông với toàn thê các Thánh 
chúng con sẽ ca ngợi và tắn dương Chúa. 
chấp tay 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 


195 


8. Linh mục câm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả hai 
lên và đọc: 
Chính nhờ Người, với Người và trong Người 
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn 
năng, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
Cộng đoàn tung hô : men. 
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98 


196 


H 


THIÊN CHÚA DÂN ĐƯA HỘI THÁNH 
TRÊN ĐƯỜNG CỨU ĐỘ 

1. Hình thức sau đây của Kinh nguyện Thánh Thể này thích hợp để 
dùng với các bài lê, ví dụ : câu cho Hội Thánh, câu cho ơn gọi 
chức Thánh, câu cho giáo dân, câu cho gia đình, câu cho tu sĩ, câu 
cho ơn gọi đời sông tu trì, xin ơn đức ái, câu cho những người thân 
và bạn hữu và đề tạ ơn Chúa. 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hôn lên. 
ÐĐ. Chúng con đang hướng về Chúa 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thật là chính đáng. 


Lạy Chúa là Cha chí Thánh, 

Đắng tạo dựng trần gian và là nguồn mạch mọi sự sống, 
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 

Chúa không bao giờ bỏ mặc các công trình thượng trí Chúa đã 
làm 

nhưng vẫn quan phòng, hoạt động giữa chúng con. 

Xưa Chúa đã dùng bàn tay uy quyên và cánh tay rộng mở 
dẫn đưa Israel dân Chúa qua Sa mạc; 

nay bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thân, 

Chúa muốn đồng hành với Hội Thánh Chúa 

trên đường lữ thứ trần gian 

và hướng dẫn Hội Thánh qua các nẻo đường đời 

vào hưởng niềm vui vĩnh cửu của Nước Chúa, 

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 


Vì thê, cùng với các Thiên thân và các Thánh 


197 


chúng con hát bài ca tôn vinh Chúa 
mà không ngừng tung hô răng: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

2. Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Thiên Chúa là Đắng yêu thương nhân loại, 

Chúa thật là Đẳng Thánh và phải được tôn vinh, 

Chúa luôn hiện hữu với họ trên đường đời. 

Con Chúa thật là Đẳng đáng chúc tụng, 

đang hiện diện giữa chúng con 

khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 

Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con 

như xưa Người đã làm cho các môn đệ. 

3. Linh mục sáp hai bản tay lại, đặt trên của lễ và đọc 

Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, 

chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha 

đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 
chấp tay lại rôi làm một dấu Thánh giả trên cả bánh và chén thánh 
khi đọc: 

để trở nên cho chúng con Mình và + Máu 
chấp tay 

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

4. Trong các công thức sau đây, những lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng đạc, theo đặc tính từng lời 

Hôm trước ngày chịu khô hình, 

trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, 
Linh mục cẩm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 


198 


Người câm lây bánh, dâng lời chúc tụng, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ ĂN: 


VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 


Linh mục câm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
thấy, : 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sáu thờ lạy. 
5. Sau đó đọc tiếp: 
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, 
và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THÀY. 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 
SẼ ĐỒ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 


Nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên khăn thánh, 

rồi cúi mình thờ lạy. 

Ố. Sau đó XƯỞng : 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo: 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 

Và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 

Chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 


199 


Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 

và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 

xin cứu độ chúng con. 

7. Linh mục dang tay đọc: 

Vì vậy, lạy Cha chí Thánh, 

khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là Đẳng Cứu Độ chúng con 
mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập 
giá 

đến vinh quang Phục Sinh và đặt Người ngự bên hữu Cha, 
chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến 

và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. 
Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, 

trong hiến lễ này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức 
Kitô 

đã được trao lại cho chúng con, 

và xIn ban cho chúng con, 

nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, 

bây giờ và cho đến muôn đời, 

được kề vào số các chỉ thể của Con Cha, 

Đắng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của 
Người. 


200 


Vậy, lạy Chúa, chúng con được mời gọi đến bản tiệc của 
Chúa, 

xin củng cô chúng con trong sự hiệp nhất 

để cùng với Đức Giáo Hoàng T... và Đức Giám Mục T... 
chúng con, ` 

cùng tất cả các Giám Mục, Linh mục, Phó tế và toàn thể dân 
Chúa, 

khi vững lòng tin cậy bước theo những nẻo đường của Chúa, 
chúng con có thê gieo rắc vào trần gian này 

sự tin tưởng và niềm hân hoan. 


Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con (là T...và T...) 
đã an nghỉ trong Đức Kitô, 

đặc biệt, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ 

và thân bằng quyên thuộc chúng con 

cùng tất cả mọi người quá cô 

mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ: 

Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa 
và ban cho họ khi sông lại được sông viên mãn. 


XIn Chúa cũng ban cho chúng con 
sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, 
nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa 
cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo 
(với Thánh.....vị Thánh kính trong ngày hoặc Thánh bồn mạng). 
Cùng hiệp thông với toàn thê các Thánh 
chúng con sẽ ca ngợi và tắn dương Chúa. 
chấp tay 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 


” Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


201 


§.. Linh mục câm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 
hai lên và đọc: 
Chính nhờ Người, với Người và trong Người 
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn 
năng, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
Cộng đoàn tung hô : men. 


Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98 


203 


M"I 
CHÚA GIÊSU LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐÉN CHÚA CHA 


1. Hình thức sau đây của Kinh nguyện Thánh Thể này thích hợp để 


dùng với các bài lê, ví dụ : câu cho việc Phúc Am hóa các dân tộc, 
cầu cho các KHô hữu chịu đau khổ vì bị bách hại, cẩu cho quê 
hương hay thành phó cầu cho nhà cẩm quyên, câu cho hội nghị 
các vị lãnh đạo các quốc gia, cầu cho năm mới và câu cho sự 
thăng tiên các dân lộc. 

X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Đ. Thát là chính đáng. 


Lạy Cha chí Thánh, là Chúa trời đất 

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 


Nhờ Ngôi Lời của Cha, Cha đã tác tạo thế gian 

và điều khiển muôn loài cách công minh chính trực. 
Cha đã ban cho chúng con 

chính Ngôi Lời nhập thể làm Đắng trung gian. 

Người đã nói với chúng con những lời của Cha 

và kêu gọi chúng con đi theo Người, 

Người là đường dẫn chúng con đến cùng Cha, 

là sự thật giải thoát chúng con, 

và là sự sống ban cho chúng con niềm vui tràn đầy. 
Nhờ Con Cha, Cha tập hợp thành một gia đình duy nhất 
những con người đã được Cha dựng nên để sáng danh Cha, 
đã được cứu chuộc nhờ máu Người đồ ra trên thập giá 
và đã được ghi dẫu ấn Chúa Thánh Thân. 


204 


Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời 

cùng với toàn thể các Thiên thân, 

chúng con ca ngợi vinh quang Cha và hân hoan tung hô răng: 
Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các Đạo bịnh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng 
trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


205 


2. Linh mục dang tay, đọc: 


Lạy Thiên Chúa là Đắng yêu thương nhân loại, 
Chúa thật là Đẳng Thánh và phải được tôn vinh, 
Chúa luôn hiện hữu với họ trên đường đời. 
Con Chúa thật là Đẳng đáng chúc tụng, 
đang hiện diện giữa chúng con 
khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 
Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con 
như xưa Người đã làm cho các môn đệ 
3... Lĩnh mục sáp hai bản tay lại, đặt trên của lễ và đọc: 
Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, 
chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha 
đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 
chấp tay, làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 
để trở nên cho chúng con Mình và + Máu 
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 
4. Trong các công thức sau đây, những lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng dạc, theo đặc tính từng lời. 
Hôm trước ngày chịu khổ hình, 
trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, 
Linh mnưục cầm lấy bảnh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 
tiên: 
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ ĂN: 
VÌ NÀY LÀ MÌNH THÂY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Linh mục câm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
thấy, Ộ 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sáu thờ lạy. 


5. Sau đó đọc tiếp: 


206 


Cùng một thê thức ấy, sau bữa ăn tối 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 
Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, 
và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 


207 


TẤT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẢY. 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỨU, 

SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 


Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên 
khăn thánh, rôi cúi mình sâu thờ lạy. 

6. Sau đó xướng : 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Cộng đoàn tung hồ theo : 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 

và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 

Chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 

Và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 

xin cứu độ chúng con. 


7. Linh mục dang tay đọc : 

Vì vậy, lạy Cha chí Thánh, 

khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là Đẳng Cứu Độ chúng con 
mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên Thập 
giá 

đến vinh quang Phục Sinh và đặt Người ngự bên hữu Cha, 
chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến 

và chúng con tiễn dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. 


Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, 
trong hiến lễ này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức 


208 


Kitô 

đã được trao lại cho chúng con, 

và xIn ban cho chúng con, 

nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, 

bây giờ và cho đến muôn đời, 

được kề vào số các chỉ thể của Con Cha, 

Đắng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của 
Người. 

Lạy Cha toàn năng, nhờ việc tham dự vào mầu nhiệm này 
xin cho chúng con được sống bởi Thánh Thần, 

cho chúng con trở nên giống hình ảnh Con Cha, 

và củng cô chúng con trong môi dây hiệp thông 

với Đức Giáo Hoàng T... và Đức Giám Mục T... chúng con” 
cùng các Giám Mục, Linh mục, Phó tế và toàn thể dân Cha. 


Xin làm cho tất cả các tín hữu của Hội Thánh, 

khi tìm hiểu các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin 

biết luôn xả thân phục vụ Tin Mừng. 

Xin Cha làm cho chúng con 

biết quan tâm đến các nhu cầu của mọi người, 

để khi chia sẻ những nỗi buồn sâu và âu lo, 

niềm vui mừng và hy vọng của họ, 

chúng con trung thành mang đến cho họ sứ điệp ơn cứu độ, 
và cùng với họ, chúng con tiễn bước trên con đường về Nước 
Cha. 


Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con (là T...và T...) 
đã an nghỉ trong Đức Kitô, 
đặc biệt, các bậc tô tiên, ông bà, cha mẹ 


7 Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


209 


và thân bằng quyên thuộc chúng con 

cùng tất cả mỌI nØưỜời quá cô 

mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ: 

Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa 
và ban cho họ khi sông lại được sông viên mãn. 


XIn Chúa cũng ban cho chúng con 
sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, 
nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa 
cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo 
(với Thánh.....vj Thánh kính trong ngày hoặc Thánh bốn mạng). 
cùng hiệp thông với toàn thê các Thánh 
chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa 
chấp tay 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 


210 


8. Linh mục câm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, 
nâng cả hai lên và đọc: 
Chính nhờ Người, với Người và trong Người 
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn 
năng, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
Cộng đoàn tung hô: Amen. 
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98 


211 


IV 
CHÚA GIÊSU ĐI KHẮP NƠI BAN PHÁT ƠN LÀNH 


1. Hình thức sau đây của Kinh Iiguyện Thánh Thể này thích hợp để 
dùng với các bài lễ ví dụ : cầu cho những người di dân và bị lưu 
đây, cầu cho những người lao nhọc trong thời đổi khổ hay, bị đói 
kém, câu cho những người sảy đau khô cho Chúng fq, câu cho 
những 'Igười. bị giam giữ, câu cho các tù nhân, cấu cho những 
người đau yêu, cẩu cho những người hấp hồi, xin ơn chết lành và 
câu cho bất cứ nhu cầu nào. 


X. Chúa ở cùng anh chị em. 

Đ. Và ở cùng cha. 

X. Hãy nâng tâm hồn lên. 

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thật là chính đáng. 


Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, 

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng 
con. 


Cha đã ban Đức Giêsu Kitô, Con Cha 

làm Chúa là làm Đắng Cứu Chuộc chúng con. 

Người đã luôn tỏ mình là Đắng nhân từ 

với những aI bé nhỏ và nghèo khó, 

những ai yếu đuối và tội lỗi, 

Người gần gũi những kẻ sầu khổ và bị áp bức. 

Bằng lời nói và việc làm, Người đã loan báo cho thế gian biết 
Cha là Chúa Cha và Cha chăm sóc mọi con cái. 


Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, 
chúng con hợp tiếng ca ngợi và chúc tụng Cha 

và chúng con hát bài ca tôn vinh Cha 

mà không ngừng tung hô rằng: 


212 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

2. Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Thiên Chúa là Đẳng yêu thương nhân loại, 

Chúa thật là Đẳng Thánh và phải được tôn vinh, 

Chúa luôn hiện hữu với họ trên đường đời. 

Con Chúa thật là Đẳng đáng chúc tụng, 

đang hiện diện giữa chúng con 

khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, 

Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con 

như xưa Người đã làm cho các môn đệ. 

3... Linh mục sáp hai bản tay lại, đặt trên của lễ và đọc: 

Vì vậy, lạy Cha rất nhân từ, 

chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha 

đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu, 
chấp tay, làm một dấu Thánh giá trên cả bảnh và chén thánh khi 
đọc: 

để trở nên cho chúng con Mình và + Máu 
chấp tay 

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

4. Trong các công thức sau đây, những lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng dạc, theo đặc tính từng lời. 

Hôm trước ngày chịu khô hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau 

hết, 
Linh mục câm lấy bảnh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc 
tiên: 

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 

bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 


213 


hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ ĂN: 
VĨ NÀY LA MÌNH THÂY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Linh mục câm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
thấy, : 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sáu thờ lạy. 
5. Sau đó đọc tiếp: 
Cùng một thê thức ấy, sau bữa ăn tối 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha, 
và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 


TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 

VÌ NÀY LÀ CHÉẾN MÁU THÁY. - 

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 

SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 


Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên 
khăn thánh, rôi cúi mình sâu thờ lạy. 

6. Sau đó xướng : 

Đây là mầu nhiệm đức tin. 

Cộng đoàn tung hồ theo : 

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 

Và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 

Chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 

Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 

Và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 


214 


xin cứu độ chúng con. 
7. Linh mục dang tay đọc : 


Vì vậy, lạy Cha chí Thánh, 

khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là Đẳng Cứu Độ chúng con 
mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập 
giá 

đến vinh quang Phục Sinh và đặt Người ngự bên hữu Cha, 
chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha 

cho tới khi Người đến 

và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. 
Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha, 

trong hiến lễ này, chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức 
Kitô 

đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con, 
nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha, 

bây giờ và cho đến muôn đời, 

được kề vào số các chỉ thể của Con Cha, 

Đắng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của 
Người. 

Lạy Chúa, xIn đoái thương kiện toàn Hội Thánh Chúa 

trong đức tin và đức mến, 

cùng với Đức Giáo Hoàng T.... , Đức Giám Mục T.... chúng 
con” 

và tất cả các Giám Mục, Linh mục, Phó tế 

cùng toàn thể dân riêng của Chúa. 

Xin Chúa mở mắt chúng con 

đề chúng con nhận biết những nhu cầu của anh em, 

xin Chúa khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc 


” Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


215 


làm 

để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả 

và gồng gánh nặng nè, 

xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ 

theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. 

Xin cho Hội Thánh Chúa hiện diện như một bằng chứng sống 
động 

về chân lý và tự do, về hòa bình và công lý, 

để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới. 


Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con (là T... và T...) 
đã an nghỉ trong Đức Kitô, 

đặc biệt, các bậc tô tiên, ông bà, cha mẹ 

và thân bằng quyên thuộc chúng con 

cùng tất cả TỌI người quá cô 

mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ: 

Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa 
và ban cho họ khi sông lại được sông viên mãn. 


Xin Chúa cũng ban cho chúng con 
sau cuộc lữ hành trần thế 
được vào chỗ ở vĩnh viễn, 
nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa 
cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo 
(với Thánh.....vj Thánh kính trong ngày hoặc Thánh bồn mạng). 
Cùng hiệp thông với toàn thê các Thánh 
Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa 
Chấp tay 
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 


216 


§.. Linh mục câm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 
hai lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người 

mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn 

năng, 

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 


Cộng đoàn tung hô: Amen. 
Đoạn đọc Nghĩ thức Hiệp lễ trang 98 


217 


218 


PHỤ LỤC 


SÁCH LẺ RÔMA 


219 


PHỤ LỤC II 
NGHI THỨC LÀM PHÉ,P VÀ RẢY NƯỚC THÁNH 


1. Ngày Chúa nhật, nhất là trong Mùa Phục Sinh, đôi khi có thể cử 
hành nghỉ thức làm phép và rảy nước Thánh, cả trong các Thánh 
lễ chiêu thứ bảy, trong mọi nhà thờ, nhà nguyện, để tưởng nhở bí 
tích Rửa lội. 


Nếu nghỉ thức được cử hành trong Thánh lễ thì nghỉ thức này thay 
thê nghỉ thức thông hôi ván cứ hành đầu lê. 

2.. Sau khi chào cộng đoàn, Linh mục đứng lại ghế, quay mặt về cộng 
đoàn. Đê sản bình nước sắp làm phép trước mặt, Linh mục dùng 
những lời sau đây hoặc tương tự, kêu mời cộng đoàn câu HgHVỆH: 

Anh chị em thân mến, 

Chúng ta hãy khân khoản nài xin Chúa là Thiên Chúa chúng 

ta, 

thương làm phép nước này để rảy trên chúng ta, 

hầu tưởng niệm bí tích Rửa tội của chúng ta. 

Xin chính Người thương trợ giúp chúng ta 

để chúng ta luôn trung thành với Chúa Thánh Thần 

mà chúng ta đã lãnh nhận. 


Linh mục thỉnh lặng giây lát rôi chấp tay đọc tiếp : 


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

Chúa đã muốn dùng nước là nguồn mạch sự sống 

và nguyên lý thanh tây 

mà rửa sạch các linh hồn và ban ơn phúc trường sinh. 

Chúng con nài xin Chúa đoái thương ban phúc + cho nước này 
› 

chúng con muốn nhờ nước này để được nên vững mạnh 

trong ngày của Chúa hôm nay. 

Xin Chúa thương đổi mới nơi chúng con 

nguồn nước sự sống của ơn thánh Chúa, 


220 


và dùng nước này bảo vệ hôn xác chúng con khỏi mọi sự dữ, 
đê chúng con có thê đên gân Chúa với tâm hôn trong sạch 
và đáng lãnh nhận ơn Chúa cứu độ. Chúng con câu x1... 


Đáp : Amen. 


Hoặc :- 


Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, 

Chúa là nguồn mạch sự sông của cả xác hôn, 

Chúng con nài xin Chúa ban phúc + cho nước này 

mà chúng con tin tưởng sử dụng, 

để kêu cầu Chúa tha thứ tội lỗi chúng con 

và để được Chúa bảo vệ chống lại tất cả bệnh tật và cạm bẫy 
quân thù. 

Lạy Chúa, xin Chúa mở lượng từ bì 

làm cho nước sự sông luôn mang lại ơn cứu độ cho chúng con, 
để chúng con có thể đến gần Chúa với tâm hồn trong sạch, 
và thoát khỏi mọi nguy hiểm xác hồn. Chúng con cầu xin... 


Đáp: Amen. 
Hoặc, trong Mùa Phục Sinh - 


Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, 

xin đoái thương nhận lời dân Chúa cầu nguyện : 

Khi chúng con nhớ lại công trình tạo dựng chúng con thật lạ 
lùng, 

và công trình cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn, 

thì xin Chúa đoái thương ban phúc + cho nước này. 

Thật vậy, Chúa đã tạo ra nước đề làm cho ruộng đất phì nhiêu, 
và cho thân xác chúng con được mát mẻ sạch sẽ. 

Chúa còn tạo ra nước như dụng cụ của lòng từ bi Chúa : 

Vì nhờ nước, Chúa đã giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ, 

và đã làm dịu cơn khát của họ trong sa mạc ; 

các tiên tri đã dùng hình ảnh nước mà loan báo g1ao ước mới 


22I 


Chúa sẽ thiết lập với loài người; 

sau hết nhờ nước mà Đức Kitô đã thánh hóa trong sông 
Giođan, 

Chúa đã đôi mới bản tính vốn hư hỏng của chúng con 
trong giếng nước tái sinh. 

Vì vậy, xin cho nước này nhắc chúng con nhớ lại 

bí tích Rửa tội đã lãnh nhận, 

và xin Chúa cho chúng con chia sẻ niềm vui 

cùng với anh chị em chúng con 

đã chịu phép Rửa tội trong lễ Phục Sinh này. 

Chúng con cầu xin... 


Đáp: Amen. 


3. Ở đâu n cảnh địa phương và truyền thông dân tộc khuyên nên pha 
muối vào nước khi làm phép nước Thánh, Linh mục được tùy nghỉ 
làm phép muối và đọc : 


Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
chúng con khân khoản nài xin Chúa lây lòng nhân lành 
thương ban phúc + cho muôi này. 
Chúa đã truyên cho tiên tri Elisê bỏ muôi vào nước, 
đê nước gây nạn vô sinh được nên trong lành. 
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho nước pha muôi này 
rảy tới đầu thì mọi cuộc tân công của quân thù bị đây lui 
và Thánh Thân Chúa luôn đên bảo vệ chúng con. Chúng con 
câu xin... 

Đáp: AmeH. 

Đoạn thỉnh lặng hòa muối vào nước. 

4. Sau đó, Linh mục cẩm gui, ráy nước Thánh trên mình, trên các 
Thừa tác viên, rồi các giáo sĩ và cộng đoàn. Nếu tiện, có thể đi 
trong nhà thờ mà rảy. 

Trong khi đó cộng đoàn hát một trong ba điệp ca sau đây, hoặc 
một bài khác thích họp. 


222 
Ngoài Mùa Phục Sỉnh : 


Tx.I 
Tv 50,9 


Lạy Chúa xin dùng cành hương thảo 
rảy nước trên con, con sẽ được tây sạch, 
xin rửa con, con sẽ được trăng hơn tuyết. 


Tx.2 Ed 
36, 25-26 


Chúa phán : “ “Fa sẽ đô nước trong sạch trên các ngươi, 
và các ngươi sẽ được tây sạch mọi vêt nhơ. 
Ta sẽ ban cho các ngươi trái tim mới. 


Thánh thi x.l,Pr 
1,3-5 


Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta. 

Theo lượng từ bị hải hà, Ngài đã tái sinh chúng ta, 

nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại 

cho chúng ta hưởng niềm hy vọng hằng sống 

hưởng gia tài không hư nát dành sẵn cho chúng ta trên trời, 
hưởng ơn cứu độ được mạc khải cho chúng ta trong thời sau 
hết. 


223 


Mùa Phục Sỉnh : 


Tx. Í 
Ed 47, I-2. 9 


Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Alleluia 

và nước này chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi 

và reo lên, alleluia alleluia. 

Tx. 2 x. Sph 3, 
S;Ed36, 25 


Chúa phán : vào ngày ta trỗi dậy. Alleluia. 
Ta sẽ quy tụ mọi dân và chiêu tập mọi nước 
và Ta sẽ đô nước trong sạch trên các ngươi. Alleluia. 


Tx. 3 x. Dan 3, 
77-79 


Các nguồn suối và mọi loài sống động trong nước 
hãy hát mừng Thiên Chúa. Alleluia. 


Tx.4 
IPr2,9 


Anh em là dòng giống được tuyển chọn, 

là hàng tư tế vương giả, là dân Thánh, 

anh em hãy loan báo quyền năng của Đắng đã kêu gọi anh em 
ra khỏi chỗn tối tăm vào nơi ánh sáng kỳ diệu của Ngài. 
AIleluia. 

Tx.5 


Lạy Đức Kttô, 
từ cạnh sườn Chúa mạch nước đã tuôn trào 
tây rửa mọi nhơ uê của trân gian và canh tân sự sông. Alleluia. 


53. Khi đã trở về ghế và cộng đoàn đã hát xong, Linh mục đứng chắp 
tay, quay về phía cộng đoàn và đọc : 


224 


Xin Thiên Chúa toàn năng thanh tây chúng ta sạch tội lỗi, 
và nhờ việc cử hành bí tích Thánh Thể này, 
xin Ngài làm cho chúng con nên xứng đáng thông phần 
vào bàn tiệc trong Nước Ngài. 

Đáp: AmeHn. 
6. Rồi, khi Luật buộc, Linh mục đọc hoặc hát kinh Vinh Danh. 


222 


PHỤ LỤC VI 


KINH NGUYÊN THÁNH THÊ 
TRONG THÁNH LẺ DÀNH CHO TRẺ EM 


Về cách đọc 


Kinh nguyện Thánh Thể I 
trong Thánh lễ dành cho trẻ em 
khi đồng tê 


Theo tâm lý thiếu nhỉ, xem ra không nên động tế trong các Thánh 
lễ dành cho các em. TĨ hy nhiên trong những trường hợp đặc biệt 
mà đồng tế, thì phải giữ những điều sau đây : 


Chủ rễ chính dang tay đọc một mình từ đâu cho đến: 

“vì thê, với lòng biết ơn, chúng con tung hô răng ” 

Từ “Lạy Cha rất nhân từ” đến “Chúng con thờ lạy Cha mà động 

thanh tung hô răng”, có thê chỉ cho một vị động tê dang tay đọc 

lớn tiêng một mình. 

Từ “Lạy Cha chí Thánh, để tỏ lòng biết ơn Cha” đến “nên chúng 

con nài xin Cha đón nhận chúng con cùng với Người ” tát cả các Vị 

đồng tê cùng đọc theo thê thức sau đây : 

4/ Từ “Lạy Cha chí Thánh, đề tỏ lòng biết ơn Cha” đến “Con yêu 

dâu của Cha”, đặt tay trên lê vát ; 

: “Như thể, chúng con có thể dâng tiến” và “Vì thế, vào buổi 
”. chấp tay, 

œ/ Lời truyền phép, nếu tiện, tay mặt hướng về bánh và chén thánh 

;› khi dâng Mình Thánh và Máu Thánh, mát nhì lên Mình và Máu 

Thánh, sau đó cúi mình sâu ; 

đ/ “Lạy Cha, Cha yêu thương chúng con đường nào ”, dang íay. 

Lời chuyển câu : từ “Lạy Chúa, Chúa chẳng quên ai bao giờ” đến 

“chúng con thản phục, và lại cùng nhau dâng lên Chúa lời ca 


ngợi”, có thể để cho một hai vị đồng tẾ dang tay đọc một mình 
những phân kinh này. 


226 


227 


KINH NGUYỆN THÁNH THẺ I 
THÁNH LẺ DÀNH CHO TRẺ EM 


Chỉ được sử dụng các Kinh 'Iguyện Thánh Thể này trong các 
Thánh lễ dành riêng cho trẻ em mà thôi, nghĩa là cho các em chưa 
bắt đâu bước vào tuổi thiếu niên, hoặc những Thánh lỄ mà trong 
đó đa số là thiểu nhỉ tham dự. 

Mỗi Kinh nguyện Thánh Thể đều có kinh Tiên tụng riêng, và vì 
cáu trúc cũng như đặc tính riêng của nó, nên không thê thay thê 
băng kinh Tiên tụng nào khác. 

Tự bản chất, bản văn Latinh không chỉ dành để sử dụng trong 
Phụng vụ mà thôi, nhưng đúng hơn, phải được coi là bản văn 
chính thức và là bản văn mẫu. 


| 


I1. X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thật là chính đáng. 


Lạy Chúa là Cha tốt lành, 

Chúa đã quy tụ chúng con nên một, 

chúng con đang ở trước mặt Chúa đây 

đê chúc tụng và xin hêt lòng khâm phục Chúa. 

Chúng con ca ngợi Chúa vì vẻ đẹp trên khắp hoàn cầu 

và vì niêm vui Chúa tuôn đô tràn đây tâm hôn chúng con. 
Chúng con ca ngợi Chúa vì ánh thái dương rạng rỡ 

và vì Lời Chúa soI sáng tâm trí chúng con. 

Chúng con ca ngợi Chúa vì trái đất và vì con người đang ở đó, 
và vì sự sống mà chúng con biết là chính Chúa đã thương ban. 


228 


Chúa thật tốt lành, 
hăng yêu thương và làm cho chúng con những điêu kỳ diệu. 
Vì thê, tât cả chúng con cùng hát mừng Chúa răng: 


229 


Mọi người tung hô: 


Thánh, Thánh, Thánh, 
Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh. 


2. Linh mục dang tay đọc: 


Lạy Cha, Cha hằng quan tâm đến loài người 

và không ngừng trợ giúp họ khắp nơi, 

nên Cha đã sai Con yêu dấu của Cha đến với chúng con. 
Người đã đến cứu độ chúng con, 

đã chữa lành người đau yếu, 

ban ơn tha thứ cho kẻ tội lỗi. 

Người đã cho thấy Cha yêu thương mọi người, 

đã đón nhận và chúc phúc cho trẻ em. 

vì thế, với lòng biết ơn, chúng con tung hô rằng: 


Mọi người tung hồ: 


Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tâng trời. 


3... Linh mục dang tay đọc: 


Lạy Cha rất nhân từ, 

không phải chỉ có chúng con ca tụng Cha, 

nhưng dân Cha trên khắp địa cầu đều tôn vinh Cha. 

Vì vậy, chúng con tha thiết nguyện cầu Cha 

cùng với toàn thể Hội Thánh, 

với Đức Giáo Hoàng T.. và Đức Giám Mục T... chúng con.” 
Trên thiên quốc, Đức Thánh Trinh Nữ Maria, 

và các Thánh Tông Đồ cùng toàn thể các Thánh 

cũng không ngừng ca tụng Cha. 

Cùng với các ngài và các Thiên thân, 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác theo Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


230 


Chúng con thờ lạy Cha mà đồng thanh tung hô rằng: 
Mọi người tung hô: 


Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


231 


4. Linh mục dang tay đọc: 

Lạy Cha chí Thánh, để tỏ lòng biết ơn Cha, 

chúng con mang bánh và rượu đền. 
Sáp hai bàn tay lại, đặt trên của lễ và đọc: 

XIn Cha làm cho bánh rượu này, 

nhờ quyên năng Chúa Thánh Thân, 
chấp tay lại rôi làm một dẫu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh 
khi đọc: 

trở nên Mình và Máu Đức Giêsu Kitô + Con yêu dấu của Cha. 
chấp tay 

Như thế, chúng con có thể dâng tiến Cha lễ vật 

Cha đã thương ban cho chúng con. 

5... lrong các công thức sau đây, những lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng dạc, theo đặc tính từng lời. 

Vì thế, vào buổi tối, trước khi chịu khổ hình, 

đang lúc dùng bữa với các Tông Đô, 


Linh mục cẩm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 


chính Người lấy bánh trên bàn tiệc, dâng lời chúc tụng tạ ơn 
Cha, 
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÂY MÀ ĂN: 
VÌ NÀY LÀ MÌNH THÂY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 
Linh mục câm lấy bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn 
thấy, : 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sáu, thờ lạy. 
6. Sau đó đọc tiếp: 


232 


Cũng thê, vào cuôi bữa ăn, 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 
Người câm lây chén rượu, 
dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha 
và trao cho các môn đệ mà nói : 


233 


hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉẾN MÁU THÂY. 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 
SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 
Rồi Người nói với họ: 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THÀY. 
Nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên khăn thánh 
và cúi mình sáu thở lạy. 
7. Sau đó, dang tay đọc: 
Vì thế, giờ đây chúng con cung kính cử hành 
những gì Chúa Giêsu Kitô đã truyền dạy chúng con. 
Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ 
mà loan báo cái chêt và sự sông lại của chính Người. 
Người ưu ái dân đưa chúng con đên cùng Cha, 
nên chúng con nài xin Cha đón nhận chúng con cùng với 
Người. 
Mọi người tung hô: 
Đức Kitô đã chết vì chúng con, và đã sống lại, 
chung con đợi chờ Người đên trong vinh quang. 
Hoặc: 
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đên. 
Hoặc: 
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 
chung con loan truyện Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đên. 
Hoặc: 
Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
và sự Phục Sinh của Chúa đê giải thoát chúng con, 


234 


xin cứu độ chúng con. 
ổ. Sau đó, Linh mục dang tay đọc: 


Lạy Cha, Cha yêu thương chúng con dường nảo, 
xin cho chúng con được đến bản tiệc này của Cha 
và xin Cha sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con 
để chúng con rước Mình và Máu Con Cha 

và chúng con được cùng nhau tâm đầu ý hợp. 


Lạy Chúa, Chúa chăng quên ai bao giờ, 

nên chúng con cầu xin Chúa cho những người chúng con 
thương mến, 

cho Đức Giáo Hoàng T'... và Đức Giám Mục T... chúng con,' 
cho cha mẹ, anh chị em và bạn hữu, 

cũng như cho những ai đã qua khỏi đời này trong bình an, 


Xin Cha nhớ đến những người 

đang bị giày vò vì đau khổ và đang ưu phiền 

và gia đình các Kitô hữu của Cha lan rộng nơi nơi 
cùng tất cả mọi người sống trên khắp mặt đất này. 


Vậy, khi chúng con nhìn thấy những việc Chúa làm cho chúng 

con, 

nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, 

chúng con thán phục, và lại cùng nhau dâng lên Chúa lời ca 

ngợi. 

9. Linh mục cẩm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 
hai lên và đọc một mình: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người 

mà mọi danh dự và vinh quang đêu quy vê Chúa là Cha toàn 

năng, 


* Có thể nhớ tới Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác theo Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


233 


trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 
Mọi người tung hô: Amen. 
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98. 


HỈ saluto 
đelI Risorto 
bit sempre 
nei osfri cuori: 


"'Pace a 0oi!" 


236 


Về cách đọc 


Kinh nguyện Thánh Thể II 
trong Thánh lễ dành cho trẻ em 
khi đồng tê 


Theo tâm lỷ thiểu nhỉ, xem ra không nên đông tế trong các lễ dành 
cho các em. Ti huy nhiên trong những trường hợp đặc biệt mà đồng 
tế, thì phải giữ những điều sau đây : 


Chỉ tẾ chính dang tay đọc một mình từ đầu cho đến 
“để nhờ sự sống của Cha, chúng con được sống như con cái ” 


Từ “Chúng con nài xin Cha là Thiên Chúa, là Cha chúng CON ” 
đến “nhờ đó chúng con được lôi cuốn đến cùng Cha” tất cả các vị 
động tế cùng đọc theo thể thức sau đây : 


4⁄ “Chúng con nài xin Cha là Thiên Chúa, là Cha chúng con ” 
đặt tay trên lê vật ; 


b/ “Hôm trước ngày chịu khổ hình ” chắp tay ; 


œ_ Lời truyện phép, nếu tiện, tay mặt hướng về 2 bánh và chén thánh 


; khi dâng Mình Thánh và Máu Thánh, mắt nhìn lên Mình và 
Máu Thánh, rôi sau đó cúi mình sâu ; 


đ/ “Vì thể, lạy Cha rất mực yêu thương” dang tay. 


Lời chuyên câu : từ “Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhậm lời chúng 
con” đến “và xin Chúa nhân từ đón nhận họ vào hưởng niêm vui 
trong nhà Chúa” và từ "Lạy Cha, một ngày kia, xin Cha quy tụ 
chúng con về với Cha ” đến “sẽ 2 không ngừng hát bài ca chúc tụng 
Cha”, có thể để cho một hai vị đồng tế dang tay đọc một mình 
những phân kinh này. 


KINH NGUYỆN THÁNH THẺ II 
THÁNH LÊ DÀNH CHO TRẺ EM 


I1. X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Ð. Thật là chính đáng. 


Thật vậy, lạy Cha chí ái, 
Cha đã ban cho chúng con được hân hoan tạ ơn Cha 
và được cùng với Đức Giêsu Kitô, 
được hớn hở vui mừng trong Hội Thánh của Cha. 
Cha yêu thương chúng con đến nỗi đã dựng nên thê giới bao la 
và xinh đẹp này cho chúng con. 
Mọi người tung hô: 

Lạy Cha, vinh danh Cha là Đẳng yêu thương loài người chúng 
CƠH. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 
Cha yêu thương chúng con đến nỗi 


ban Chúa Giêsu, Con Cha cho chúng con, 
để Người dẫn đưa chúng con đến cùng Cha. 


Mọi người tung hô: 
Lạy Cha, vinh danh Cha là Đẳng yêu thương loài người chúng 
CƠN. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 


Cha yêu thương chúng con đến nỗi 
quy tụ chúng con trong Đức Kitô, 


238 


và nhờ Chúa Thánh Thân, 
Cha làm cho chúng con trở nên nghĩa tử trong một gia đình 
duy nhât. 

Mọi người tung hô: 


Lạy Cha, vinh danh Cha là Đẳng yêu thương loài người chúng 
CƠN. 


Linh mục dang tay đọc tiếp: 


Vì Cha đã ban tặng một tình yêu lớn lao dường ấy, 
nên cùng với các Thiên thân và các Thánh đang thờ lạy Cha, 
chúng con tạ ơn Cha và ca hát răng: 


Mọi người tung hô: 


Thánh, Thánh, Thánh, 

Chua là Thiên Chúa các Đạo binh. 

Trời đất đây vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đáng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


2. Linh mục dang tay đọc tiếp: 


Chúa Giêsu đã được Cha sai đến, 

Người là Đắng thật đáng chúc tụng, 

Người là bạn của các trẻ em và những người nghèo khó. 
Chính Người đã đến dạy chúng con yêu mến Cha 

và thương yêu lẫn nhau. 

Chính Người đã đến cất khỏi lòng con người 

tội lỗi và sự đữ là rào cản tình bạn hữu, 

lòng ghen ghét làm mất đi cuộc sống hạnh phúc. 

Chính Người đã hứa ban Chúa Thánh Thần 

đến ở cùng chúng con mọi ngày, 

để nhờ sự sống của Cha, chúng con được sống như con cái. 


2309 


Mọi người tung hô: 
Chúc tụng Đáng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hồ Chúa trên các táng trời. 
3. Sáp hai bản tay lại, đặt trên của lễ và đọc: 
Chúng con nài xin Cha là Thiên Chúa, Cha chúng con 
sai Thánh Thân Cha đên làm cho những của lê là bánh và rượu 
này 
chấp tay, làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc: 
trở nên Mình và + Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 
4. Trong các công thức sau đây, những lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng đạc, theo đặc tính từng lời 
Hôm trước ngày chịu khổ hình 
Người đã biêu lộ tình yêu vô tận của Cha. 
Quả vậy, đang khi dùng bữa tôi với các môn đệ, 
câm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 
Người cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho họ mà nói: 
hơi cúi mình 
TÁT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ ĂN: 


VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 


câm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, trong khi 
mọi người tung hô: 

Chuúa Giêsu Kitô bị trao nộp vì chúng c0Hn. 
đê bảnh Thánh trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy. 

5. Sau đó đọc tiếp: 


Cũng vậy, Người câm lây chén rượu 


rôi cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp: 


câu nguyện tạ ơn Cha và trao chén cho họ mà nói: 


240 


Hơi củi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẢẦY. 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU, 


SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 


Nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, trong khi mọi người 
tung hô: 
Chuúa Giêsu Kitô bị trao nộp vì chúng c0Hn. 
Linh mục đọc tiếp: 


Rồi Người nói với họ: 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THẢY. 
đặt chén thánh lại trên khăn thánh, rồi cúi mình sâu thờ lạy. 
6. Sau đó, Linh mục dang tay, xướng: 
Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Mọi người tung hô: 
Đức Kitô đã chết vì chúng con, và đã sống lại, 
chúng con đợi chờ Người đến trong vinh quang. 
Hoặc: 


Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 


241 


Hoặc: 
Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 
Chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Hoặc: 
Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng con. 
7... Sau đó, Linh mục dang tay đọc: 


Vì thế, lạy Cha rất mực yêu thương, 
chúng con kính nhớ cái chết và sự sông lại của Chúa Giêsu, 
Đắng Cứu Độ trần gian, 
Người đã tự phó mình trong tay chúng con 
để nên lễ vật giao hòa và bình an, nên hy lễ của chúng con 
nhờ đó chúng con được lôi cuốn đến cùng Cha. 

Mọi người tung hô: 

Vĩnh danh và ngợi khen Thiên Chúa chúng con. 

Hoặc: 

Chúng con ca ngợi Cha, 
chung con chúc tụng Cha, 
chung con tạ ơn Cha. 
8. Linh mục dang tay đọc: 


Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhậm lời chúng con 

và ban Thánh Thần của tình yêu Chúa 

cho hết mọi người tham dự bàn tiệc này, 

để họ được ngày càng hiệp nhất trong Hội Thánh 

cùng với Đức Giáo Hoàng T'... và Đức Giám Mục T'... chúng 
con” 

cùng tất cả các Giám Mục và mọi người phục vụ dân Chúa. 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


242 


Mọi người tung hô: 


Lạy Chúa, ước gì mọi người nên một thân thể 
và một tỉnh thân đê tôn vinh Chúa. 


Linh mục dang tay đọc tiếp: 


Xin Chúa đừng quên những người chúng con yêu mến: 
cha mẹ, anh chị em và bạn hữu chúng con, 
và những người chúng con chưa trọn tình thương mên. 


Xin Chúa cũng nhớ đến những người 
đã lìa khỏi đời này trong bình an (là T... và T... ) 
và xin Chúa nhân từ đón nhận họ vào hưởng niêm vui trong 
nhà Chúa. 
Mọi người tung hô: 

Lạy Chúa, ước gì mọi người nên một thân thể 
và một tỉnh thân đê tôn vinh Chúa. 

Linh mục dang tay đọc tiếp: 
Lạy Cha, một ngày kia, xin Cha quy tụ chúng con về với Cha 
cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ 
chúng con 
đê mừng ngày vĩnh cửu trong Nước Cha, 
nơi tât cả bạn hữu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con 
sẽ không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha. 

Mọi người tung hô: 
Lạy Chúa, ước gì mọi người nên một thân thể 
và một tỉnh thán đề tôn vinh Chúa. 
9. Linh mục câm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 

hai lên và đọc: 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người 
mà mọi danh dự và vinh quang đêu quy vê Chúa là Cha toàn 


243 
năng, 
trong sự hợp nhât của Chúa Thánh Thân đên muôn đời. 


Mọi người tung hồ: Amen. 
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98 


244 


Về cách đọc 


Kinh nguyện Thánh Thể III 
trong Thánh lề dành cho trẻ em 
khi đồng tê 


Theo tâm lý thiếu nhỉ, xem ra không nên động tế trong các Thánh 
lễ dành cho các em. Tì 1y nhiên trong những trường hợp đặc biệt 
mà đồng tế, thì phải giữ những điều sau đây : 


Chủ tế chính dang tay đọc một mình từ đâu cho đến 

“Người muôn chúng con làm những gì mà trước kia chính Người 
đã làm” 

Từ “Lạy Cha rất tốt lành” đến “chúng con trở nên một thân thể 
trong đức đi” tất cả các vị đồng tê cùng đọc theo thê thức sau đây 


a/ Từ “Lạy Cha rất tốt lành” đến “để trở nên cho chúng con Mình 

và + Máu Con Cha là Đức Giêsu Kitô”, đặt tay trên lễ vật ; 

b/ “Quả thật, chiêu hôm ấy”, chắp tay 

œ/ Lời truyễn phép, nếu tiện, tay mặt hướng về bánh và chén thánh 

; khi dâng Mình Thánh và Máu Thánh, mái nhìn lên Mình và Máu 

Thánh, rồi sau đó cúi mình sâu ; 

d/ “Vì thế, lạy Cha chí Thánh”, “Sau cùng, Người sẽ đến trong 

vinh quang” và “Lạy Cha chí Thánh, Cha kêu gọi chúng con”, 

dang tay. 

nh 7. cẩu: từ “Lạy Chúa, xin nhớ đến Đức Giáo Hoàng 
” đến “và cùng với Người, chúng con sẽ ở trong nhà Cha đến 


muôn đời”, có thê để cho một hai vị đồng tẾ dang tay đọc một 
mình những phần kinh này. 


Kính "nguyện Thánh Thể này, trong Mùa Phục Sinh, có những phần 
đặc biệt cần thay đổi. 


245 


KINH NGUYỆN THÁNH THẺ II 
THÁNH LẺ DÀNH CHO TRẺ EM 


1. X. Chúa ở cùng anh chị em. 
Đ. Và ở cùng cha. 
X. Hãy nâng tâm hôn lên. 
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa 
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
ÐĐ. Thát là chính đảng. 


† Lạy Thiên Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dựng nên chúng 
con, 

để chúng con sông cho Chúa và thương mến nhau trong tình 
huynh đệ. 

Thật là hồng ân Chúa ban, 

khi chúng con được gặp gỡ và cùng nhau trò chuyện, 

và chia sẻ với nhau tất cả những gì là hạnh phúc, 

những øì là khổ đau.† 


Trong Mùa Phục Sinh, Linh mục đọc: 


† Lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa của những người đang 
sống, 

Chúa đã gọi chúng con vào cuộc sông này 

và muốn chúng con được hưởng hạnh phúc luôn mãi. 

Thật vậy, Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô, 

người đầu tiên trong chúng con được sống lại từ cõi chết 

và đã ban cho Người sự sống mới. 

Chính Chúa lại hứa ban cho chúng con một cuộc sông bắt tận, 
không còn đau khô lầm than † 


Lạy Cha, trong khi vui mừng và tạ ơn Cha vì những hồng ân 


246 


ây, 
chúng con hiệp với tất cả những ai tin kính Cha, 
với các Thiên thần và các Thánh mà hân hoan tuyên xưng và 
tung hô răng: 
Mọi người tung hô: 


Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các Đạo bịnh. 
Trời đất đầy vinh quang Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 

Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 


2. Linh mục dang tay đọc tiếp: 


Lạy Chúa, Chúa thật là Đẳng Thánh 

và hảo tâm đối với mọi người chúng con. 

Chúa cũng tỏ lòng nhân hậu của Chúa cho mọi người. 
Chúng con tạ ơn Chúa, 

trước hết vì Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. 


† Người đã rủ thương mà đến trong thế gian 

bởi loài người đã bỏ Chúa vì phạm tội 

và tâm hồn họ không còn hiệp nhất với nhau nữa. 

Chính Người đã mở tai, mở mắt chúng con 

để chúng con nhận biết Chúa là Cha của tất cả chúng con 
và đề chúng con thương yêu lẫn nhau.† 


Trong Mùa Phục Sinh, Linh mục đọc: 


† Chính Người đã loan báo cho chúng con tin vu1 
về một cuộc đời được sông bất tận bên Chúa 
trong ánh huy hoàng của Chúa, 

và đã chỉ cho chúng con đường dẫn tới sự sống ấy 
là tiến bước trong yêu thương 


247 


mà chính Người đã đi trước chúng con. † 


G"1ờ đây, Đức Kitô quy tụ chúng con vào cùng một bàn tiệc, 
Người muôn chúng con làm những gì mà trước kia chính 
Người đã làm. 

Sáp hai bàn tay lại, đặt trên lẾ vật và đọc: 
Lạy Cha tắt tốt lành, xin dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, 
đoái thương thánh hóa những của lễ là bánh và rượu này 

chấp tay, làm một dấu Thánh giá trên cả đĩa thánh và chén thánh 


khi đọc: 


để trở nên cho chúng con Mình và + Máu Con Cha là Đức 
Giêsu Kitô. 
chấp tay 
3... Trong các công thức sau đây, những lời của Chúa phải được đọc 
rõ ràng và dõng dạc, theo đặc tính từng lời. 
Quả thật, chiều hôm ấy, trước khi Người chịu chết vì chúng 
con, 
đang khi dùng bữa lân sau hêt với các môn đệ của Người, 
câm bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 
Người cầm lấy bánh, tạ ơn, 
bẻ ra và trao cho họ mà nói: 
hơi cúi mình 
TÁT CÁ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ ĂN: 


VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY, 
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON. 


Linh mục cẩm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, 
đặt lại trên đĩa thánh, rồi cúi mình sáu thờ lạy. 


4. Sau đó đọc tiếp: 


248 


Cũng vậy, 
câm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc: 
Người cầm lấy chén rượu nho, 
tạ ơn, và trao cho các môn đệ mà nói: 
hơi cúi mình 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LÁY MÀ UỐNG: 
VÌ NÀY LÀ CHÉẾN MÁU THÂY. 
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỨU, 


SẼ ĐỎ RA CHO CÁC CON VÀ NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC THA 
TỘI. 


Rôi Người nói với họ: 
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐÉN THÀY. 


Linh nưục nâng chén thánh lên cho những người tham dự thấy, 
đặt lại trên khăn thánh, rồi cúi mình sâu, thờ lạy. 


5. Sau đó, Lỉnh mục dang tay, xướng: 
Đây là mầu nhiệm đức tin. 
Mọi người tung hô: 
Đức Kitô đã chết vì chúng CON, và đã sống lại, 
chung con đợi chờ Người đên trong vinh quang. 


Hoặc: 


Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, 
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đên. 


249 


Hoặc: 


Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, 
chúng con loan truyện Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đền. 


Hoặc: 


Lạy Chúa Cứu Thể, Chúa đã dùng Thánh giá 
và sự Phục Sinh của Chúa đê giải thoát chúng con, 
xin cứu độ chúng con. 


6. Sau đó, Linh mục dang tay đọc: 


Vì thế, lạy Cha chí Thánh, chúng con đang ở trước mặt Cha 
đây, 
vui mừng nhớ lại những gì Đức Giêsu Kitô đã làm 
để cứu độ chúng con. 
Trong hy lễ Thánh này 
mà chính Người đã trao cho Hội Thánh của Người, 
chúng con kính nhớ cái chêt và sự sông lại của Người. 
Lạy Cha chí Thánh, Đắng ngự trên trời, 
chúng con nài xin Cha thương nhận chúng con 
cùng với Con yêu dâu của Cha. 
Chính Người đã tự nguyện chịu chêt vì chúng con. 
Nhưng Cha đã cho Người sông lại; bởi đó, chúng con tung hô 
răng: 
Mọi người tung hô: 
Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, 
chung con tạ ơn Cha. 
Linh mục dang tay, đọc tiến: 
Người hằng sống bên Cha nhưng vẫn ở cùng chúng con. 
Mọi người tung hô: 


250 


Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, 
chung con tạ ơn Cha. 

Linh mục dang tay, đọc tiến: 
Sau cùng, Người sẽ đến trong vinh quang, 
và trong Nước Người sẽ không còn ai phải khô đau, 
phải khóc lóc, phải ưu sầu, 
và tội lỗi cũng như sự chết sẽ không còn thống trị nữa. 


251 


Mọi người tung hô: 
Chúng con ngợi khen Cha là Thiên Chúa tốt lành, 
chung con tạ ơn Cha. 
Linh mục dang tay, đọc tiến: 
Lạy Cha chí Thánh, Cha kêu gọi chúng con 
hân hoan rước Mình Thánh Đức Kitô nơi bàn tiệc này, 
chúng con nài xin Cha cho chúng con, 
khi được bố dưỡng nhờ sức mạnh của lương thực này, 
biết mỗi ngày làm đẹp lòng Cha hơn, 
và nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thân, 
chúng con trở nên một thân thê trong đức ái. 


Lạy Chúa, xin nhớ đến Đức Giáo Hoàng T..., 


Đức Giám Mục T... chúng con” và tât cả các Đức Giám Mục. 


† Xin giúp cho tât cả các môn đệ của Đức Kitô biệt đem lại 
bình an 
và biêt chia sẻ niêm vui cho người khác.† 


Trong Mùa Phục Sinh, đọc: 


† Xin Chúa ban cho tâm hồn các tín hữu 

được tràn đây niêm vui Phục Sinh 

và cho họ biệt đem niêm vui này tới tât cả những a1 đang ưu 
sâu.† 


Xin Cha ban cho tất cả chúng con 

được cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
cùng với Thánh T..... và toàn thê các Thánh, 

một ngày kia, được ở bên Đức Kitô trên thiên quốc 

và cùng với Người, chúng con sẽ ở trong nhà Cha đến muôn 


* Có thể nêu tên Giám Mục phó và phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách lễ Rôma, số 149 
ghi chú. 


252 


đời. 
1. Linh mục cầm đĩa thánh có bánh Thánh và chén thánh, nâng cả 
hai lên và đọc một mình: 


Chính nhờ Người, với Người và trong Người 
mà mọi danh dự và vinh quang đêu quy vê Chúa là Cha toàn 
năng, trong sự hợp nhât của Chúa Thánh Thân đên muôn đời. 
Mọi người tung hô: Amen. 
Đoạn đọc Nghi thức Hiệp lễ, trang 98. 


